VIỆN NGHIÊN CỬU PHẬT HỌC VIỆT NAM 


" TRUNG TẮM NGHIÊN CỨU VÀ PHIÊN DỊCH PHẬT HỌC - 


GIỚI SA-ĐI-NI, OAI NGHỊ, LUẬT NGHỊ 
VÀ LỜI KHUYỂN TU CỦA TÔ QUY SƠN 


_..m~ 


THÍCH NHẬT TỪ 
Dịch và chú thích 


lRi NHÀ XUẤT BẢN HỖNG BỨC. 


GIỚI SA-DIL-NI, OAI NGHỊ, LUẬT NGHỊ 
VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM 
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHIÊN DỊCH PHẬT HỌC 


Lỗ ] 


Dịch và chú thích 


THÍCH NHẬT TỪ 


GIỚI SA-DI-NI, 0AI NGHỊ, 
LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYỂN TU 
CỦA Tổ QUY SƠN 


Trợ lý 
NGỘ TÁNH HẠNH 


NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 


MỤC LỤC 


Lời CIỚI THI0U)* E1 T1 HH THAU TU lauyasukbsusgaagiltfttillli8i00130x04ásuidg lề 
D0 TÌ Ti TT n9 h2 v0 natnanr22110811122160001elnEnase xi 
PHẦNI 
Mười giới Sa-di-ni và oai nghi của người xuất gia ............................ k 
Chương I: MưGi g1ó1S4-dÌ-THlLsseccsnoiisiasadiidnoskomfcionigdS6 5 
;1ểu.1; Không giết Hai Tnahg SOHÍỠ sossossebsblousdiododddioooestiaa 7 
II... HO EM GP ooinbiscidi bikGk6a6iãx62tmàngaakrbsinlpldkblgseind 8 
C7 R11 00f6 (011001 svescadbi 000A L8lislg/ 616 6Á kA.is4l2AJGNN 8 
THỂI4: Không HỘI dÔI osexossnx niasbondaslisdgadikertiiiogoxaudsltg 9 
Đ)iCU 5: KHoHg tiöng THÚU | B16] lses1iesessssbe.fbiglbrccdgtiadliatgeaa 10 
Điều ó6: Không đắm hương hoa, anh lạc ..............................--.---- 1] 
Điều 7: Không ngồi giường lớn, cao và rộng ............................- 12 
t)HẾU 85: Không ca frifi4; 2H11 TÌRđC buássesaogkeitseetiasbsdisassbtdasg 13 
tiểu 9; Không cấm giữ vàng bác; dÓ dÚ uásiseeadiesuiidebssid 13 
THIẾU 1U: Không ấn: Lái 0ÌỜ ásxesssssssesiawiabliirotiabbsnuoisdlsisbdeda 14 

Chương 2: Oai nghi của người xuất gia ..........................................- 17 
THIẾU 1: 10n kính Da ngồi DẦN ssesossasosdtonndetdtospisnisdsosassb 18 
T119:1.1011272-01011 lOTssea00ảiitta11s9u2ssaawaelaaaibiaGia 19 
9712182801031 1ï) TT TT Tôn nh 20 
1617-21. Tieo Phí T8 TTEDTÌosseastio8dogsmlayBsisubsessedolbsanlfn 24 
HIỂU ð7.1N'HẠPCHÚHP tan baenibanidskbblstbs6c6iiamosujoabihinssxbbslods 25 
Điều 6:.30 tiổng với tồi HgHỦÍ sáisesosesabsckssaebssecodd 27 
32/1308 01.2) TT TỶ ớớẽ. ổn 30 
110.0: 110C 150 kinh L1 16 ao txo616silesessasesabiiftsiokisoleblodbiddas 31 
HT 9; 6H PM ban nantigBinaslo like Gãd06ngietidbkiiftaste 3a xiag Ẫ2 
1 010/107 110011 106 iv2i2110000naatieetadloatsee 32 


vi | GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHỊ, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


EHỂU125, AM VIC CHƯIO HE HD uág6c28x,iátblá1,4600600ysg:go4st410080080 34 
T0 0H1.1212 7011 1 T5 da ca ago S2 JNG ho esostlNaguebs Sàn 
EJEt1.1213 1/50 11H về TTHÌÏNuzt¿sisásisist~lais0166646160014886L4032012:444048224,4e Km 
TIJC Lí 1ï: 1117m1 116 0inagtsarasesbtfbbniediukenseiÔitfbdiitannusblasbsadsuis6 3ó 
TH (T,10151)if8f1l HD TH Lis2aypelta241/ca08001i86G00166 ma bsd40ii010ng 37 
TIEH ]7: S080 lồn DO HP sáo dainistytiddigbostvbanldauassso, 37 
TIỂU 102.12UNð Chàm ta THỊ CHỦ sssj6sxá6106060400120614018 2268304 38 
01c] J74//1111 LÍ ¿s22 cu nu. 8i8c0178g3a34202166561101s4egas04Ẻ 40 
Ð0IÊT T2 U<-EDI VI XÔI TÀI tuyến goisieoio280000L-t63y46-20A0038:g0381 1ã03a6ng 40 
Điều 21: Mua sắm đỔ địạC..............................-- 2-5 << s3 vs xe 41 
Liểu252: khủng được tự:ý lầmbấLCÍ ĐÌ xáossiabisnizsuamabi 42 
1H): 1g HỊ,THUO [HU VỐT TÚI suyngdaoasssếtogbxestoslo2ova00uiignsdease 42 
PHẨN II: TỲ-NI NHẬT DỤNG VÀ QUY SƠN CÁNH SÁCH 
Chương 3: Thực tập luật nghi hằng ngày........................................-.--- 47 
1, Thrb Tập Hạnh phúc DiiIAI SAHDĐtussiinsaddigitiliiasibs2ásuaak 47 
5; HiffC Eaff-c tren TI08,D0E/HIRH-ssessase0010,6101001ảa010660120llag0s.gta, 51 
7 B01 1ECH GII TRE D1 s4osssassbgavoicaibbltos€ififidotteakoedtbittuine 54 
‹: hú ID), {T0f1ð A0) (HỘ Nỗi ssvgausongsstastidigloeltbivfádtiaasdusoi 58 
3; HTannttfi1CtmLEfOTiE SINH NGo2si2isag66s46i16bitii6t)0aita0gxigian: 6S 
6; hán Tom LtofTe đốn KỎ H sen keasasssslasalaseibsil20018610 0x6 68 
Chương 4: Lời khuyến tu của Tổ Quy Sơn Linh Hụựu........................ 73 
1: .N Ho thi: Ji THỊ DTHE svssásstpodt6tlitsllllusffcesbrsaseavesglcdabsde te KK) 
2: 14017. Tf1€ƯÔI.Chðng đƠN sussssasetibix0ssriissittkostufniakfasbsddse 74 
Sự VITOIE-EH(O1:TTHSTIE TT toi baesdxavileeoisgtoisfnitogitalbuebskotiiadlleldbsesg de 76 
4: Không hoang :pDÍ Chi dÙ cac bdssstganginaolnidbtsilsbslesdg b) 
Š.Er0716 HonH THÐIE TÚC sadladbtisi4 06: 00106030016 40 o2ssa42Á0i 82 
Ôn], DATLIETDSTT [0D ciiksosodtsiylsdckseoibasikdGEStkctotkiggtftg9013184615388n3i0ng 8S 
¿ En111TIC (II LH EU: TỪ <exesslia/640g1iagiaabtas3og8jefbdshuitgiifti0d2si4c0fi S7 
8. GIÚP nhau: thoát KHÔI SH] ĐH essssssstitdlngissbniinkiilosboavòsesuiia 90 
Bì TrlnHi{0ffT Ti sasssssaskeseoisbg3/t tlhlgisudspostngltuekeemidakibyeg 91 


PHẦN II: NGHI THỨC ĂN CƠM TRONG CHÍNH NIỆM 
(CÚNG QUÁ ĐƯỜNG) 


MỤC LỤC | VI 


PHỤ LỤC 
Phụ lục 1: Bản nguyên tác “Sa-di-ni luật nghi yếu lược”................ 107 
Phụ lục 2: Bản nguyên tác “T}-ri nhật dụng thiết yếu” ................. 117 


Phụ lục 3: Bản nguyên tác “Quy Sơn Đại Viên thiên sự cảnh sách”. 121 


LỜI GIỚI THIỆU 


Dịch phẩm “Giới Sa-di-ri, Oai nghi, Luật nghỉ uà Lời khuyến tu của 
Tổ Quy Sơn” do Thượng tọa Nhật Từ dịch và chú thích là bản dịch 
mang tính học thuật, giúp cho các Sa-di-ni hiểu rõ hơn về những 
nguyên tắc đạo đức mà họ phải thọ trì, những oai nghi và điều luật 
mà mình cần phải thực hành. Đặc biệt là “Lời khuyến tu của Tổ Quy 
Sơn” được dịch bằng thể thơ song thất lục bát cùng phần giải thích rất 
cặn kẽ, rất cần thiết đối với hàng sơ cơ vừa mới bước chân vào đạo. 


Trong nhiều chục năm qua, quý Tôn đức đại dịch giả như 
Trưởng lão Thích Hành Trụ, Trưởng lão Thích Trí Quang, Trưởng 
lão Thích Nhựt Chiếu đã dịch các bản văn này (thông thường gọi là 
“bốn cuốn Luật tiểu” dành cho các vị xuất gia trẻ mới bước vào nhà 
Phật) rất chuẩn mực, làm nền tảng cho các vị học và hành trì trong 
các sơn môn, tự viện. 

Mỗi bản dịch có sắc thái và dấu ấn riêng. Chúng tôi vô cùng 
trân quý công trình dịch thuật của các bậc tiền hiền, đồng thời cũng 
ghi nhận sự đóng góp của các bản dịch mới. Các bản dịch mới này, 
ngoài việc làm mới lại các khái niệm bằng cách giải thích theo văn 
phong hiện đại, còn chú thêm từ gốc để làm cơ sở tra cứu. Thông 
qua đó, cho thấy sự quan tâm của dịch giả về Luật tạng Phật giáo đối với 
các Tăng Ni trẻ, cần phải hiểu đúng từng khái niệm Luật học để định 
hướng và bước đi không sai lệch trên con đường tu học lâu dài. 

Tôi tán thán và trân trọng dịch phẩm này. Chúc các Sa-di-ni và 
các Ñi sinh trẻ siêng năng học tập, nghiên cứu và ứng dụng hành trì 


1X 


XÌ GIỚI SA-DI-NI, OAINGHỊ, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


giới luật trong việc tu học để tự thân mình luôn kiến tạo một đời 
sống Phạm hạnh gương mẫu và cao đẹp ngay từ buổi ban đầu. 


Trân trọng! 


Pháp viện Minh Đăng Quang, TP. Hồ Chí Minh 
Mùa Phật đản PL. 2565 - DL. 2021 
Viện trưởng 
Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
Hòa thượng Thích Giác Toàn 


LỜI NÓI ĐẦU 


Các Sa-di-ni thân mến, 


Chọn “đi tu” làm Sa-di-ni (P. Sãmaneri, S. ŠSrãmaneri, 3} R }Ẻ,), 
sau đó, làm Thức-xoa (P. Sikkhamänä. S. Šiksamaänã, 3z, 3 /Ÿ ØR),' 
Tỳ-kheo-ni (P. bhikkhuni, S. bhikgưm, kb ứ JÉ,), các con đang đi 
theo lý tưởng cao cả và hạnh nguyện độ sinh của đức Phật, các bậc 
Bồ-tát, các Thánh tăng trong lịch sử hơn 2.600 năm của đạo Phật. 
Đó là diễm phúc lớn của các con và gia đình các con ở đời này. 

Sa-di-ni có nghĩa đen là “Sa-môn tử” (z} Ƒf]-Ÿ), tức người đang 
tập hạnh làm Sa-môn (P. Sãmana, ?}Ƒ†]). Các Sa-di-ni tuổi thiếu 
nhi được gọi là “cô tiểu” ở miền Nam, hay “cô điệu” ở miền Trung 
hoặc “sư bác” ở miền Bắc. Sa-môn là từ chỉ cho các tu sĩ vô thần tại 
Ấn Độ trong thời cổ đại, không chấp nhận đạo Bà-la-môn đa thần, 
không chấp nhận Thượng đế, không chấp nhận số phận, cách tu tín 
ngưỡng và ép xác của đạo Bà-la-môn. Đạo Phật do đức Phật Thích- 
ca sáng lập là một trong các trường phái Sa-môn, mở ra con đường 
tỉnh thức, giác ngộ và giải thoát cho nhân loại khỏi tất cả nỗi khổ và 
niềm đau. 

Sa-di-ni là thuật ngữ chỉ cho các vị xuất gia theo truyền thống 
Phật giáo, đang trong giai đoạn tập sự để sau đó trở thành T-kheo- 
ni, tức chính thức làm Sư cô. Có duyên lành được đi tu từ tuổi ấu 


! Thức-xoa-ma-na ( zŸ, %4 # #R), Hán dịch là học giới nữ (##' zŸ +), chánh học nữ ( E 
+), học pháp nữ (#;+ +). 


xii | GIỚI SA-DI-NL OAI NGHỊ, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


niên, hay giác ngộ chân lý, đi tu ở tuổi thanh niên hoặc tuổi trưởng 
thành, các Sa-di-ni chọn lựa con đường và lý tưởng sống cao quý và 
có giá trị chuyển mê, khai ngộ cho con người. Để trở thành người 
xuất gia có giá trị lớn cho mình và cho cuộc đời, các Sa-di-ni cần 
cam kết ba điều quan trọng sau đây: 


¡) Nỗ lực cắt bỏ đời sống ái dục, trọn đời sống độc thân nhưng 
không cô đơn, giữ giới hạnh trang nghiêm và thanh tịnh; 

ii) Nõ lực học Phật và thực hành Phật pháp, vượt qua các thử 
thách và chướng duyên, không để duôi trong các khoái lạc giác 
quan, không đắm nhiễm thói đời, không chạy theo danh lợi thấp 
kém, không tham gia chính trị, không phản bội lý tưởng Phật pháp, 
quyết chí đạt được giác ngộ và giải thoát; 

ii) Làm lớn mạnh các đức tính từ bị, trí tuệ và không sợ hãi, sống 
bằng thái độ, hành động vị tha cao cả để hoàn thành chí nguyện 
xuất trần, nối gót con đường độ sanh của đức Phật và các bậc tổ sư. 

Quyển sách “Giới Sa-di-mi, oai nghi, luật nghi và lời khuyên của tổ 
Quy Sơn” này do tôi phiên dịch, biên tập, xuất bản, như tên gọi, gồm 
có 4 nội dung chính: (¡) Giải thích vắn tắt 10 điều đạo đức của Sa- 
di-ni, (1) 22 oai nghi làm nên cốt cách của người xuất gia, (1ii) 43 
bài thiền kệ chánh niệm và tỉnh thức trong đi, đứng, ngồi, nằm và 
sinh hoạt thường ngày, (iv) Lời khuyến tu của tổ Quy Sơn. Chương 
3 và 4 của sách này, tôi dịch và xuất bản trong quyển “Cẩm nang thực 
tập chánh niệm và khuyến tu” năm 2012. 

So sánh 10 điều đạo đức thì giới bổn Sa-di và Sa-di-ni giống 
nhau. Chỉ khác nhau về cách diễn đạt, nội dung minh họa. Mười 
đạo đức Sa-di-ni gồm: (¡) Không được giết hại, (ii) Không được 
trộm cắp, (ii) Không được dâm dục, (iv) Không được nói dối, 
(v) Không được uống rượu, (vi) Không đeo hoa thơm, không bôi 
hương liệu, (vii) Không được ca múa, chơi các nhạc cụ, không đến 
xem nghe, (viii) Không được ngồi giường lớn cao rộng, (¡x) Không 
ăn trái giờ, (x) Không được cầm giữ vàng bạc đồ quý. 


Về số lượng, Sa-di có 24 oai nghị, trong khi Sa-di-ni chỉ có 22 oai 


LỜI NÓI ĐẦU | XII 


nghi. Giới bổn Sa-di và giới bổn Sa-di-ni giống nhau 21 điều. Chỉ 
riêng có trong giới bổn Sa-di-ni gồm: Kính trọng Tam bảo (điều 1). 
Chỉ riêng có trong giới bổn Sa-di gồm: Đến chùa Ni (điều 17), đi 
du phương (điều 23) và tên gọi, hình tướng của y và bát (điều 24). 
Học thuộc và thực tập các oai nghi, tế hạnh này giúp các Sa-di-ni 
vượt qua nghiệp đời, thói phàm, có đạo phong của Sa-môn, nhẹ 
nhàng, an lạc, thanh thoát, thảnh thơi. 


Về “1-ni nhật dụng” có 43 bài thiền kệ, giúp các Sa-di-ni trải 
nghiệm sự chính niệm, tỉnh thức trong đi, đứng, nằm, ngồi và các 
sinh hoạt hằng ngày. Tôi phân chia các bài kệ này thành sáu nhóm 
chủ đề: (¡) Thực tập hạnh phúc buổi sáng, gồm các bài 1-7, (1) 
Thực tập chuyển hóa bất tịnh, gồm các bài 8-13, (ii) Lễ bái trên 
điện Phật, gồm các bài 14-20, (iv) Chánh niệm trong ăn uống, gồm 
các bài 21-26, (v) Chánh niệm trong sinh hoạt, gồm các bài 27-35, 
(vi) Chánh niệm trong đời sống, gồm các bài 36-43. 

Bài khuyến tu của tổ Quy Sơn Linh Hựu giúp người xuất gia giữ 
gìn lý tưởng xuất gia, thôi thúc tinh tấn hành trì, trở thành người 
tu hữu ích và giá trị. lôi phân làm các chủ đề: (¡) Nhận thức vô 
thường, (1i) Làm người thong dong, (ii) Vượt thói phàm tục, (iv) 
Không hoang phí cuộc đời, (v) Gương hạnh thoát tục, (vi) Căn bản 
thiển tập, (vii) Tâm nguyện người tu, (vi) Giúp nhau thoát khỏi 
sinh tử, (ix) Tóm tắt bằng bài Minh. 


***% 


Thái tử Cồ-đàm Tất-đạt-đa (P. Siddhattha Gotama, S. Siddhãrtha 
Gautama) giác ngộ viên mãn và trở thành đức Phật ở tuổi 35. Suốt 
4Š năm sau đó, đức Phật tuyên giảng chân lý (P.dhamma, S. dharma, 
3+, pháp) khắp miền bác Ấn Độ và hình thành hệ thống giới luật 
(P=S. tinaya, zš,#Ê#.), dành cho người xuất gia bao gồm giới Sa-di và 
giới Tỳ-kheo (đối với Tăng sĩ nam) và giới Sa-di-ni, giới Thức-xoa và 
giới Tỳ-kheo-ni (đối với nữ tu). 

Giới luật xuất gia trong tạng Luật (œinayapi‡aka) quy định về 
cách sinh hoạt tu học và phận sự (0inayo kiccagambhiro) của các 


GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHỊ, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


thành viên Tăng đoàn. Về giới luật, các vị Sa-di-ni và Thức-xoa chưa 
phải là thành viên chính thức của Tăng đoàn (Sa#gha) nên không 
được tham dự đọc giới bổn Tỳ-kheo (P. Pafimokkha, S. Pratimoksa, 
zÑ. 2) trong ngày Bố-tát (P. Uposatha, S. Upavasatha, h j# ), không 
được tham dự và không được biểu quyết (karma, šŠ J3, yết-ma) các 
công việc của Ni đoàn. 

Giới luật cùng với giáo pháp được đức Phật sánh ví ngang hàng 
với đức Phật sau khi Ngài qua đời: “Giáo pháp và giới luật là thầy 
của các đệ tử, sau khi Ta qua đời” (mayä dhammo ca vinayo ca desifo 
pafifiaffo so 0o tam). Do đó, các Sa-di-ni hãy học thuộc giới, giữ giới; 
học thuộc các kinh quan trọng và ứng dụng kinh trong cuộc sống để 
thánh thiện hóa bản thân ở hiện tại và cứu độ con người về sau. 

Trong Đại phẩm (Maha-vagga) thuộc Luật tạng (‡#‡ ðãä,) của 
Thượng tọa bộ (1herauada, + £#R), đức Phật quy định Luật 
Sa-di-ni (Sãmaneravinaya) bao gồm: (¡) Những điểu cần học 
(Sikkhapada), (iñ) Hình phạt đối với Sa-di-ni (Danda-kamma) 
vi phạm “những điều cần học” và (ii) Tội trục xuất (Nasananga) 
được áp dụng đối với các Sa-di-ni phạm các tội sau đây: Giết người, 
trộm cắp, hành dâm, nói dối, uống rượu, phỉ báng Phật, phi báng 
giáo pháp, phỉ báng Tăng, tà kiến. 

Sau khi đức Phật qua đời, nhằm giúp các vị Sa-di-ni trưởng 
thành về giới đức và trở thành người xuất gia hữu ích, các tổ sư 
của tông Luật đã bổ sung các quy định của Tỳ-kheo-ni trong 
Giới bổn Tỳ-kheo-ni (P. Patimokkha, S. Pratimoksa, z.) vào 
Luật Sa-di-ri. 


Các điều nên học đối với Sa-di-ni trong Thượng tọa bộ bao gồm: 
(¡) Giữ trong sạch mười điều đạo đức Sa-di (sikkhapada), (ii) 75 
điều nên tuân thủ (Sekhiyadhamma, sekhiya-atfa, JŠ 3% 3, ưng học 
pháp), (1i) 14 điều thực hành (kiccavatffa). 


? Xem Giới bổn T}ỳ-kheo của Luật Tứ phẩn của Thích Nhật Từ dịch (NXB. Hồng Đức, Hà 
Nội, 2021): Xem mục “Đối chiếu Giới Tỳ-kheo của Thượng tọa bộ với năm trường phái Luật 
Phật giáo,” đặc biệt là mục “Điều nên học” để hiểu rõ chỉ tiết của 75 điều nên học này. 


LỜI NÓI ĐẦU Ì xv 


Mười bốn điều thực hành của Sa-di-ni bao gồm: (¡) Đối với khách 
Tăng (aganfu-kauatfa), (ii) Đối với người tu ở trụ xứ (auasikavaffa), 
(1i) Đối với người tu di chuyển chỗ ở (gamikavaffa), (¡v) Chúc 
phúc lễ trai tăng (anumodanavaffa), (v) Đến trai đường (bhaffagga- 
»atfa), (vi) Đi khất thực (pindacãri-kauafa), (vii) Ẩn cư trong 
rừng (äraññikauaffa), (viii) Ở trong phòng (senäsanauaffa), (¡x) 
Ở nhà bếp (jantaghara-vaffa), (x) Ở nhà vệ sinh (uaccakufivatta), 
(xi) Đối với bổn sư (upajjha-yauatfa), (xi) Đối với đệ tử xuất gia 
(saddhimuiharikavatffa), (xii) Đối với thầy giáo thọ (acariyavaffa), 
(xiv) Thầy giáo thọ đối với môn sinh (anfewasikavatfa). 


Vào thế kỷ XVI, Đại sư Châu Hoằng ( šŠ zÈ,3* 2, 1535 — 1615), 
của Trung Quốc, dựa vào Luật tạng của các trường phái Luật Phật 
giáo trong Đại tạng kinh chữ Hán, nhất là các quy định về Sa-di- 
ni, vốn tương đương với 14 điều thực hành (kiccavaffa)† của Sa-di- 
ni trong Đại phẩm (Maha-vagga) của Luật tạng Thượng tọa bộ để 
biên tập thành “Luật nghi” (4Ÿ?) gồm 22 oai nghị, vốn là phần 
2 trong quyển “Sa-di-ni luật nghi yếu lược (?}?Ạ #,‡È †x #-%ä)” 
dành cho Sa-di theo Luật Tứ phẩn (v3 2>‡È), tức Luật Pháp tạng 
(Dharmagupta-vinaya, 3% 3Ä, È z,†È ). 

Mặc dù số lượng các oai nghi, cách đặt tựa để, vị trí các quy định 
giữa Luật Sa-di-ni trong Thượng tọa bộ và Pháp tạng bộ có khác 
nhau nhưng trên tổng thể, nội dung phù hợp nhau, đề cao văn hóa 


3 Ngài Châu Hoằng (#2) tự là Phật Huệ (4È $Ÿ), pháp hiệu Liên Trì ( ‡Š z#,), thường 
được gọi là Đại sư Liên Trì ( ‡Š ;ở, % Éñ ). Vì ngài hành đạo tại chùa Vân Thê ( # ‡#-†) nên ngài 
còn được biết đến là Vân Thẻ - Liên Trì ( # ‡š ‡š ¿È,) hay Vân Thê - Châu Hoằng (#‡#‡£ 
3). Về tông phái, ngài Châu Hoằng là tổ sư đời thứ 8 của tông Tịnh độ, Phật giáo Trung Quốc. 
Năm 31 tuổi, sau khi làm lễ an táng cho thân mẫu, ngài quyết chí xuất gia với Hòa thượng 
Thiên Lý (& ##u #4). Trong quá trình học đạo, ngài từng học Phật pháp với hai trưởng lão 
Biến Dung (36 ä*) và Tiếu Nham (® đš ). Các tác phẩm nổi tiếng của ngài gồm có: (¡) Tự 
tri lục ( ä #a##), (1) Truy môn hành lục (#8 PT 33), (1i) Trúc song tùy bút (41 fÄ Rã #,), (iv) 
Di-đà sớ sao (Ti F Đã #}), (v) Thiển tông ngũ lục (3§ 7£ š8$#$), (vi) Thiển quan sách tấn (3š Bã 
3 ‡#). Ngài là người biên tập của Sa-di luật nghi yếu lược ( 3} ?fã# †Ã 3%), tóm tắt về [ giới] 
Sa-di và oai nghi [của Sa-di |. 

* Xem chỉ tiết của 14 pháp hành này từ sách của Giác Giới, Luật nghi Sa-di. Thành hội Phật 
giáo TP.HCM, 1997. Ấn bản vi tính có thể truy cập tại đây: https://www.budsas.org/uni/u- 
luat-sadi/sadi-nt-00.htm 


xvi Ì GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHI, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


ứng xử của người xuất gia trở nên lịch sự, trang nghiêm, thanh thoát, 
chứ không đơn thuần là những điều không được làm. 

Thầy chúc các Sa-di-ni tỉnh tấn học giới, giữ giới, học kinh điển, 
áp dụng trong cuộc sống để trong trung bình 5-10 năm xuất gia, 
trở thành người chuyển hóa thành công nghiệp phàm và thói quen 
phàm, trở thành chân sư, giải thoát giữa đời thường, góp phần xây 
dựng xã hội an lạc và hòa bình. 


Chùa Giác Ngộ, 
Ngày rằm tháng 2 năm 2021 
THÍCH NHẬT TỪ 


PHẦN!I 


MƯỜI GIỚI SA-DI-NI 
VÀ 0AI NGHI CỦA NGƯỜI XUẤT GIA' 


Biên tập: Sa-môn Độc Thể (‡# 3# ),? phụ trách Luật học, chùa 
Long Xương (J# 3 ), núi Bảo Hoa ( $Š ty ) 


[0441b09] Phạn ngữ Sa-di-ni (z8 #,),2 dịch 
là “Tức từ nữ” (8 # +), vốn có nghĩa là dừng 
các việc ác, làm việc nhân từ, ( &. #4 ‡T 34 ) bỏ thói 
nhiễm đời,” tế độ chúng sinh.” Còn được dịch 


! Sa-di-ni luật nghi yếu lược (>3 JẺ,# 1Ã #-%&) tóm tắt về [giới] Sa-di-ni và oai nghi [của 
Sa-di-ni]. Bản chú thích bằng chữ Hán [truy cập ngày 20/3/21]: http://tripitaka.cbeta.org/ 
X60n1122_ 001 

? Độc Thể (3Š 8#) (1601 - 1679), vị tổ thứ hai phái Thiên Hoa của Luật tông Trung Quốc. 
Ngài có công trong việc chấn chỉnh sự suy đồi giới luật ở giai đoạn thời nhà Minh và nhà Thanh. 

3 Hán ngữ “Phạn ngữ” (3#.38) là dịch nghĩa của chữ “Sanskrit” Theo Tây vực ký: Phạn văn 
(3# %) của Ấn Độ được tạo từ Phạn, ngữ âm được phát ra từ Phạn văn, nên gọi Phạn ngữ. 

* Phiên âm từ chữ “árãmarteri” hoặc “átãmaterikä” trong tiếng Sanskrit, hoặc chữ “sãmarieri” 
trong tiếng Pali, có nghĩa là người đang tập sự hạnh sa-môn. Trong Phật giáo, đây là các vị xuất gia, 
tiếp nhận 10 giới Sa-di-ni. 

š Tức từ (Ê. 4) gồm hai điều: (¡) Tức thế nhiễm ( 8.3 3), chấm dứt các ô nhiễm thế 
tục; (1i) Từ tế chúng sanh ( #4 3š 3X + ), thương cứu độ chúng sanh. 

5 Tức thế nhiễm ( §.3# 3“), chấm dứt hết thảy các điều nhiễm ô của thói đời. Trong đó 
“thế nhiễm” (3# 3š), nhiễm ô của đời, chỉ cho năm dục (tài năng, sắc đẹp, danh thơm tiếng tốt, 
ăn uống, ngủ nghỉ) làm ô nhiễm hạnh Thánh. 

7 Từ tế chúng sanh ( #§ Z# 5 2 ), tế độ tất cả chúng sinh bằng tâm từ bi. 


“Cần sách nữ” ($#ÿ 3 3) hoặc “Cầu tịch? nữ” (sR 
3#). Luật nghĩ!? chỉ cho mười điều giới!! và tất 
cả oai nghi.“ 


Š Cần sách (#ÿ 3Ã), gọi đầy đủ “tinh cần sách lệ” (3ä š» ?§ EU), siêng năng và khuyến khích, 
tức siêng năng làm các việc tốt ( Äx-Ý# 4T) và khuyến khích bỏ các việc xấu ác (3# #§ 3 4£). 

? Cầu tịch (s2), cầu mong sự tịch tĩnh. “Cầu” có nghĩa là tìm cầu ($‡ zR). “Tịch” là 
viên tịch ( lš| 3x4). Không đức hạnh nào mà không tròn đẩy nên gọi là viên (4Š # + Ä- Z BÌ ), 
không phiền não nào mà không chấm dứt nên gọi là tịch ( zX # “+ ẩÄ # 34). Viên tịch trong 
tiếng Sanskrit “Pariniruäna”, có nghĩa tương đương với niết-bàn (3# #Ä). 

!9 Luật nghi (4È 1Ã), giới luật và các oai nghĩ. 

!! Giới luật (zÄ,#Ê), các điều khoản giới. Trong đó “giới” (3) là ngăn các điều sai, dừng các 
việc ác, còn “luật” (4È) là quyết định tính nặng nhẹ của tội cũng như được phép làm, ngăn cấm, gìn 
giữ, sự vi phạm. 

'? Oai nghỉ ( 4Ã), chỉ cho giới hạnh thanh tịnh, Tăng tướng uy nghiêm, dáng vẻ đàng 
hoàng, làm thây mô phạm cho hàng trời người, khiến các quỷ thần khâm phụ Trong quyển 
sách này có tất cả 24 oai nghi. 


CHƯƠNG † 
MƯỜI GIỚI SA-DI-NI' 


[0441b14] Trong Kinh Giới Sa-di-niˆ đức Phật dạy 
rằng: [Con gái] từ tuổi mười sáu trở lên, phẩm chất 
không vết, trinh tiết? nguyên vẹn, không bị bất kỳ bôi 
nhọ, hãm hiếp,” cha mẹ cho phép, mới được vào đạo. 

[ Những người con gái | không nên vào đạo: Trinh 
tiết không sạch, không biết tốt xấu, [mang | bệnh 
truyền nhiễm. Do tâm thái của người nữ khó giữ, vui 
trong chốc lát, khởi tâm xấu lại, ví như bọt nước, vừa 
nổi liền mất, không có cố định, cần khéo quan sát, 
mới độ Ni được. 


! Giới luật môn (3,4 F†]), cổng giới luật, ở đây chỉ cho mười giới Sa-di-ni. 

? Sa-di-ni ly giới văn ( 3} ii JẺ 7Ñ, 3C) còn được gọi “Sa-di-ni giới kinh”(š) iầ #, sÑ 4), 
được dịch ở thời Đông Tấn ( $ #). 

3 Hà uế (2# ##Ä), tỳ vết và nhơ bẩn. Như lời nguyện thứ hai trong Kinh Dược 5: “hân như 
lưu ly, nội ngoại minh thiết, tịnh vô hà uế” ( u#ñzã : Rz}8 : #4143), thân như 
lưu ly, trong ngoài trong suốt, sạch không vết nhơ. 

*'Trinh lương ( ä Ñ), trinh tiết và hiển lương. 

Š Hủy nhục (#% ##), bao gồm “để hủy” (3Ã 9), bôi nhọ và “ô nhục” (?5 #‡ ), hãm hiếp. 

5 Thạch nhân ( Ä.), người không phân biệt được điều thiện và điểu ác căn bản. 


ó | GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHỊ, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


Hơn nữa, đức Phật quan sát nhân gian, trên đến 
cõi trời thứ hai mươi hai,” dưới đến tù ngục tầng thứ 
mười tám, đều khổ không vui. Nên Ngài chế giới để 
dạy [Ni đoàn] ở thế hệ sau. Tất cả tín nữ cạo tóc xuất 
gia, trước thọ mười giới, thành Sa-di-ni. Sau đó hai 
năm học tập sáu pháp, trở thành Thức-xoa. 

Đợi khi đủ tuổi, kết thúc việc học, vào hàng ngũ 
Ni, thọ giới Cụ túc ở giữa Tăng đoàn cũng như Ni 
đoàn, đây quả thật là quy chế chánh thống. Gần 
đây,” Ni Luật mất tính chính yếu, thời thế quá xa, 
các Sa-di-ni với giới đã thọ, chưa có hiểu biết. Những 
người cao ngạo xem thường Tăng đoàn cũng như Ni 
đoàn, '” còn người ngu si mất hết toàn bộ các môn tế 
hạnh. Muốn làm rạng đạo, tiếp nhận Ni đoàn, muốn 
cũng khó được. 

Do nhận mười giới, giải rõ sơ lược những điều 
ngăn cấm,'' mong người mới học biết chỗ hướng về. 
Những người xuất gia với tâm tốt đẹp, 3 thành khẩn 


7 Nhị thập bát thiên (— -È `), trời hai mươi tám. 

* Lục pháp (2X3+) có nghĩa là sáu pháp của Thức-xoa-ma-na bao gồm: (¡) nhiễm tâm 
tương xúc ( 3š ›`› ‡8 8Ï), tiếp xúc thân thể người khác phái; (ii) đạo nhân tứ tiền ( # ^_ 0g 43), trộm 
người đến bốn tiền; (ii) đoản súc sinh mệnh (f & + 43), giết hại mạng sống các loài động vật; 
(v) tiểu vọng ngữ (2]›-#3#), nói đối loại nhỏ; (v) phi thời thực ( 3È E‡4+), ăn trái giờ; (vi) ẩm 
tửu (#X 35), uống rượu [và bia]. 

? Tỷ lai (Hs ®) = cận lai (3# %), gần đây. 

!9 Nhị bộ đại Tăng ( —#l 1É), Tăng đoàn và Ni đoàn. 

!! Chế chỉ ($Ï 1E), ngăn cấm, chặn đứng, ngăn chặn. 

2 Mông học ( % ##), mong người [mới] họ. 

!3 Hảo tâm xuất gia giả (4# ¬› tị 2 -#), chỉ cho những vị xuất gia trên cầu Phật đạo, dưới 
hoằng pháp và làm lợi ích chúng sinh, không trốn đời mà nương nhờ cửa Phật. 


CHƯƠNG I1: MƯỜI GIỚI SA-DLNI | Z7 


tuân theo, chớ vi phạm giới. Gần là Thức-xoa, * sau 
đó tiếp cận nấc thang giới luật, trở thành Tỳ-kheo-ni, 
xa là nền tảng của giới Bồ-tát. Nhờ có đạo đức, sinh 
ra thiền định. Do tu thiền định, sinh ra trí tuệ, thành 
tựu đạo Thánh, [quyết tâm] không phụ chí nguyện 
xuất gia. Nếu thích hiểu rộng, tự mình nên đọc toàn 
bộ Luật tạng. ` 


[0441c07] Mười giới sau đây được trích dẫn từ bản 
hộp chữ Tùy của bộ Luật fang,'“ không có thêm bớt. 
Điều 1: Không giết hại mạng sống (3$ zY,) 

[0441c10] Giới luật ban đầu của Sa-di-ni là không 
sát sinh, xót thương các loài,'“ như đấng sinh thành 
thương nhớ con cái, thương loài cựa quậy, như đứa 
con đỏ. Thế nào không giết? | Giữ gìn], bảo hộ thân, 
miệng và ý. Thân không giết người, các giống loài 
thuộc sâu bò,'3 hơi thở,” dù tự tay làm hay bảo người 
làm. Thấy giết không ăn,”° nghe giết không ăn,”' nghi 
giết không ăn,” không ăn [thức ăn| vì mình mà giết. 
C— TÔ ng hà (4x ##), giới phẩm cao hơn Sa-di-ni và thấp hơn Tỳ-kheo-ni. 

!š Luật tạng toàn điển (4# ðã 2#), toàn bộ các quyển trong tạng Luật thuộc Đại Chánh 


tân tu Đại tạng kinh. 
! Luật tạng Tùy tự hàm bản ăn (#È jÄ Rã “P và 3%), bản văn trong hộp chữ Tùy trong 


Lnật tạng. 
!” Từ mãn quần sinh ( § RR Ã +), thương xót các loài [từ động vật, thực vật đến con 
người |. 


!3 Kỳ hạnh (‡#$ ƒT), chỉ cho các loài đi chậm chạp, ngoằn ngoèo như con sâu bò. 

!? Suyễn tức chỉ loại ( s; 8. >- Xã), loài được thở và hô hấp. 

?° Kiến sát bất thực ( 8, #4“ 2t), thấy người giết động vật cho mình thì quyết không ăn. 

? Văn sát bất thực ( B] #&4 2® Â), nghe thông tin người giết động vật cho mình thì quyết 
không ăn. 

? Nghi sát bất thực (ZX# #* 2 2t), hoài nghỉ người giết động vật cho mình thì quyết không ăn. 


§ | GIỚI SA-DI-NL OAI NGHỊ, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


Miệng không nói rằng: “Nên giết chết, nên sát 
hại, báo oán.” Không được nói rằng: “Chết nhanh 
[cho tôi |, giết nhanh [cho tôi |, con này thì mập, con 
nọ thì gầy, con này thịt nhiều, con nọ thịt ít” 

Ý không nghĩ rằng: “Sẽ có tên cướp giết [các loài 
vật| được nuôi béo tốt hay bị gầy gò thì sướng biết 
mấy. Nên thương chúng sinh như xương tủy mình, 
như đấng sinh thành, như con cái mình, như thân 
thể mình, không øì khác biệt, cùng chung một lòng, 
thường lập chí nguyện đối với Đại thừa, là giới học 
đầu của Sa-di-ni. 

Điều 2: Không trộm cắp ( ‡Š z3) 

[0441c19] [Những điều sau là | giới không trộm cắp 
của Sa-di-ni. Không được trộm cắp một tiền trở đi,” 
chủ nhân không cho thì không được lấy: Cỏ, lá, lông, 
gạo. Miệng không nói lấy, tâm không nghĩ lấy. Mắt 
không tham sắc, tai không tham nghe, mũi không 
ngửi hương, lưỡi không đắm vị, thân không tham áo, 
tâm không nghĩ trộm. Không chấp sáu tình,” thường 
xuyên thiết lập trí tuệ sáng soi. 

Điều 3: Không dâm dục (3Š 7%) 
[044124] Giới Sa-di-ni không được dâm dục.” 


?3 Nhất tiền dĩ thượng (— 43 #2 _), một đồng tiền trở đi. 

? Lục tình (Z2X]Ä), sáu giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý), nhưng vì chúng đều có 
tình thức nên gọi sáu tình. Ngoài ra còn có nghĩa là sáu loại tình cảm: Mừng, giận, buồn, vui, 
yêu và ghét (theo Kinh Tăng nhất A-hàm, quyển 32). 

?5 Dâm đật (+#3‡#), dâm dục, làm việc ân ái. 


CHƯƠNG I: MƯỜI GIỚI SA-DI-NI | 9 


Không dâm dục là thuần nhất thanh tịnh, thân không 
dâm dục, miệng không nói dâm, tâm không nghĩ dâm, 
giữ mình trong sạch,“ như gió trên không, không 
bám chỗ nào.” Thân không làm chuyện ân ái [người 
khác |, mắt không nhìn ngó [người làm | ân ái, tai quyết 
không nghe [âm thanh] ân ái, mũi không đắm hương, 
miệng không nói dâm, tâm không chứa dụ Quán thân 
bốn đại” vốn không [thường còn], đều do đất, nước, 
gió, lửa | hợp thành], không tôi, không người, không có 
tuổi thọ, không có mạng sống. Dâm dục chỗ nào? Bám 
chấp chỗ nào? Quyết chí tu tập [ba cửa giải thoát]:” 
Tính không, vô tướng, cũng như không nguyện.” 
Điều 4: Không nói đối (%š# z\,) 

[0442a07] Giới Sa-dini không nói hai chiều," 
không nói cay độ ” Nói lời ôn hòa. Nếu không nhìn 
thấy chớ nói nhìn thấy, nếu không có nghe chớ nói 
có nghe. Thấy những điểu xấu không truyền [lung 


? Cụm từ “chấp kỷ tiên minh” (3$ ở, ## 8Ä) là một phép chơi chữ về việc giữ thân tâm 
trong sạch và tỉnh thức đối với giới tà dâm này. 

? Chấp kỷ tiên minh. Như hư không phong vô sở ỷ trước (‡Œ,#É8H › +u Jš 3% BL&£ Ø?14 37), 
cứ cho rằng bản thân mình tươi sáng, như ngọn gió kia [bay qua] không bám vào chỗ nào. 

3$ 'Thân tứ đại ( Ÿ v9 X), thân gồm 4 yếu tố (đất, nước, lửa, gió). 

? Sanskrit: Trimi wữmoksa-mukhämi. Hán dịch: Tam giải thoát môn ( = ## Hà fT]), ba cửa 
giải thoát. Bao gồm: (¡) Không môn ( ƒ†]|, S.Sữniyatä), quán xét tất cả các pháp vốn không 
tự tính; (1i) Vô tướng môn ( # 38 FT], S.Animiffa), khi đã biết mọi sự vật hiện tượng vốn không 
thực thể nên lìa tướng sai biệt, tự tại; (ii) Vô nguyện môn ( # #§ FT], S. Apranihita), nếu biết 
các pháp vô tướng thì trong ba cõi không mong cầu điều gì. 

3° Không, vô tướng, nguyện (2 # ‡8 #ã), tính không, vô tướng và vô nguyện. 

3! Sanskrit: Paiéunya. Pali: Pisunä-väcã. Hán dịch: Lưỡng thiệt ( mg 4#), nói lời ly gián, phá 
tình đoàn kết giữa người với người, thường gọi là nói lưỡi hai chiều. 

*® Ác ngôn ( # š ), nói lời cay độc, nguyền rủa. 


10 Í GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHI, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


tung |. Nghe những điều xấu không [kể khắp nơi |. 
Lời ác đáng tránh, thường xuyên thực hành bốn tâm 
bình đẳng. Không nói lời bậy, chỉ nói đạo pháp.*! 
Không được bàn chuyện của người thế tục. Không 
nói chuyện vua, chuyện quan, chuyện cướp. Thường 
xuyên khen ngợi kinh pháp [của Phật], giới luật 
chuẩn mực của các Bồ-tát. Lập chí Đại thừa, không 
làm tiểu học, [thường xuyên] thực hành bốn tâm 
bình đẳng. (Nhằm tránh ấn bản khác nhau làm giống 
ví dụ, nay nương ấn bản Cao Ly hiệu đính). 


Điều 5: Không uống rượu [bia | (®$% 38 z,) 


[0442a13] Giới Sa-di-ni không uống rượu [bia], 
không được nghiện rượu, không thưởng thức rượu. 
Người uống rượu bia mắc ba sáu lõi, đánh mất 
đường đạo, phá nát gia đình,” hại thân, mất mạng, 
do rượu mà ra. 


3 Tứ đẳng (w 5), tứ vô lượng tâm bao gồm: Từ ( &, S.Maifri), bi ( 3Š, S.Karunä), hỷ ( 
-š, S.Muditä) và xả (‡&, S.Upeksä). 

* Đạo (‡Š), con đường. Ở đây là con đường thoát khỏi khổ đau. 

35'Tam thập lục thất ( < -Ƒ 2 %), ba mươi sáu lỗi trong Kính Phân biệt thiện ác sơ khởi như sau: 
1) Con không kính thờ cha mẹ, 2) Nói năng lộn lạo, 3 3) Nói nhiều uà nói hai chiều, 4) Nói việc đã giấu kín, 
5) Măng chửi trời đất uà người khác, 6) Không biết đường về nhà, bỏ mất đồ đạc, 7) Không thể sửa mình 
chính đáng, 8) Dễ bị té ngã, 9) Đi đứng không vững nàng, 10) Dễ xúc phạm người khác, 1 1) Phế bỏ công 
việc, không lo làm ăn, 12) Tổn hao tài sản, 13) Không chăm sóc vợ con, 14) Kêu la, chửi mắng, 1S) Thoát 
y phục trên đường, 16) Quấy tối phụ nữ, 17) Thích gây gổ, 18) Nói lớn, làm kinh động xóm làng, 19) 
Giết súc vật, 20) Đập phá đồ đạc, 21) Không tôn trọng vợ con, 22) Gần gũi kẻ xấu, 23) Xa lánh bậc hiển 
thiện, 24) Ngủ như chết, đau nhức thân thể 2S) Nôn mửa thật ghê tởm, 26) Liêu mạng, không biết sợ 
sệt, 27) Không kính bậc hiên thiện, 28) Hoang dâm vô độ, 29) Mọi người tránh xa, 30) Giống như người 
chết, không biết gì cả, 31) Thân thể xấu dân, 32) Thiện thần tránh xa, 33) Bạn tốt lánh xa, 34) Không 
kiêng sợ ai, 35) Chết đọa địa ngục, 36) Kiếp sau làm người hôn ám. 

3 Thất đạo (®% šš). Gồm có hai nghĩa: (¡) Mê mất đường đạo ( 3 % 3š ##&); (ii) Làm trái 
đạo nghĩa (šŠ ? :Š š: ), vô đạo ( &:š). 

*” Phá gia ( 2£), phá hoại gia đình. 


CHƯƠNG I: MƯỜI GIỚI SA-DI-NI | II 


Kéo đông dẫn tây, dính nam vướng bắc, không thể 
tụng kinh, không kính Tam bảo, khinh thầy và bạn, 
bất hiếu cha mẹ, mê mờ tâm trí, đời đời ngu si, không 
gặp đạo lớn, tâm không nhận biết. Nếu không uống 
rượu thì không dính mắc năm nhóm thân tâm, 
năm loại dục lạc,” sáu loại ngăn che; được năm thần 
thông,“° thoát năm đường á”" 


Điều 6: Không đắm hương hoa, anh lạc (Z“E #' Ê 
1814 ø\) 

[0442a20] Giới Sa-di-ni không mang hoa thơm tự 
làm trang sức và xông ướp [thân]. Mền, áo và đép 
không được năm màu. Không dùng đồ quý làm 
chuỗi anh lạc. Không mặc gấm vóc, lụa là, lụa hoa 
và vải sa trun. Không nhìn [vải lụa] tưởng có thêu 
dệt. Nên mặc vải thô, màu pháp y gồm: Xanh, đen, 
mộc lan và màu bùn đất. Đi hơi cúi đầu. Muốn trừ 
sáu suy,“ lấy giới làm hương. Học Phật pháp sâu để 
làm chân thật. Ba mươi hai tướng | đẹp của đức Phật | 


3$ Sanskrit: Pañca-skandha. Pali: Pañca-khandha. Ngũ ấm ( % f3), ngũ uẩn (+ jã.), năm 
nhóm. Bao gồm: (¡) Sắc ( #,, S=P. Røpa), thân thể; (ii) Thọ (:Š, S=P. Vedanä), cảm giác; (ii) 
Tưởng (38, S. Sarmjñä, P. Sañfä), trì giác; (iv) Hành (4T, S. Sanskara, P. Sankhära), tâm tư; 
(v) Thức (34, S. Vijñãna, P. Viññäna). 

3 Ngũ dục ( # 4X), năm khoái lạc giác quan gồm hình thể, âm thanh, mùi, vị và vật xúc chạm. 

4° Thần thông (3ÿ 3Š), năng lực siêu giác quan. Năm thần thông phổ biến bao gồm: Thiên 
nhãn thông (XRR‡ẩ), thiên nhĩ thông (X -#‡Ä), tha tâm thông (4#,xz3Š), thần túc 
thông (## ?# ‡Š ) và túc mệnh thông (4ä 4) 3ấ ). 

*! Ngũ đạo (# šš ), năm đường, năm cảnh giới gồm A-tu-la, người, động vật, ngạ quỷ, địa ngục. 

* Lục suy (2X 3), sáu loại suy yếu che mất đi chân tâm của người. Bao gồm: Hình thù ( ễ,), 
âm thanh ( #Š), mùi ( #), vị (5k), xúc chạm (#8), ý hình dung (3%). 

* Tụng (3#), đọc tụng. 


12 | GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHI, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


làm chuỗi anh lạc. Trồng các cội lành làm pháp phục 
mặc. Mong sáu thần thông không øì chướng ngại. 
Dẫn dắt mọi người bằng sáu hoàn hảo."” 

Điều 7: Không ngồi giường lớn, cao và rộng ( 
# 8 XI1k®) 

[0442b03] Giới Sa-di-ni không ngồi giường cao làm 
bằng vàng bạc. Không được nhớ nghĩ mền, gấm tơ lụa 
[năm màu lộng lẫy |.*Š Không trang sức quý trước hoặc 
sau mũ. Không được dạy bảo, xin xỏ [người khác] 
giường êm chiếu tốt, quạt vẽ năm màu, phất trần thượng 
hạng. Tay không quen thói đeo nhẫn và vòng.”” Tin 
sâu giới luật, tâm biết hổ thẹn. | Học rộng | nghe nhiều 
[để có | trí tuệ. Một lòng tỉnh chuyên, tường cầu chánh 
định, thay cho giường nằm. Tâm không dao động, tuệ 
giác tự sinh, dùng làm tọa cụ. Bảy điều giác ngộ”? không 
được lay chuyển, vững vàng đạo tâm. 


* Sanskrit: $ãd-pãrãmitä. Hán phiên âm: Lục ba-la-mật (2X 3š ## #†). Lục độ (2X /#Ÿ ), sáu ba- 
la-mật, sáu hoàn hảo. Bao gồm: (¡) Bố thí (3 3ð, S. Dãnapärãmifä), sự chia sẻ, cúng dường. Bao 
gồm: Chia sẻ tài sản (R‡2&, S. Ämisa-dãna), chia sẻ bài pháp (338, S. Dharma-desan3), chia 
sẻ [niềm vui] không sợ hãi ( & 4š 36,S.Abhaya-dãna); (1i) Trì giới (‡‡ 3, Š. Šila-pãramitä), giữ 
gìn các điều đạo đức; (iii) Nhãn nhục ( Z$ ##, S. Ksantipärãamitä), kiên nhẫn; (iv) Tĩnh tiến ( 
3ð ‡k, S. Viryapärämitä), siêng năng; (v) Thiền định (3Š , S. Dhyäãnapararmifä), các phép tu 
thiển chỉ và thiển quán; (vi) Trí tuệ (4 ẩŠ, S. Prajñãpäramitä), trí tuệ hoàn hảo. 

45 Ý tú cẩm bị (#‡ 4 ##3# ). Trong đó “cẩm” (##,), chăn; “bị” (3#), chăn, mùng, mền. Còn 
*Ý tú” (#34), hàng tơ lụa năm màu rực rỡ ( # #⁄ ?# ññ 9 22 2 du). 

* Uyển diên (#8 #£). Trong đó “uyển” (#8), tua quai mũ thời xưa, quần áo màu hồng, cái 
lưới, còn chữ “điên” (#£), vật trang sức treo ở trước và sau mũ thời xưa. 

* Chỉ hoàn (3ã 4š), nhãn và vòng tay. 

*8 Sanskrit: Saptabodhyausani. Pali: Satta bojjhangä hoặc Satfa sambojjhangaä. Thất giác (% ®È), 
gọi đầy đủ “thất giác chỉ” (+ ®È % ), bảy yếu tố giác ngộ, bao gồm: (¡) Niệm (4š); (1) Trạch 
pháp (J#¿k); (ii) Tình tiến (J#‡E); (x) Hỷ (#); (v) Khinh an (‡#⁄#); (v) Định (2); 
(vi) Xả (32). 


CHƯƠNG I: MƯỜI GIỚI SA-DI-NI | 13 


Điều §: Không ca múa, âm nhạc (Z3 #‡ *ï # 
đ%) 

[0442b09] Giới Sa-di-ni không được [xem] nghe 
tiếng ca múa âm nhạc, vỗ tay, đánh trống, không tự 
trình diễn hoặc dạy người diễn. Thường tự tu thân, 
hành theo chánh pháp, không làm điều quấy. Một 
lòng hướng Phật, tụng trì kinh pháp, [siêng năng | 
thực hành đường thánh tám nhánh như hạnh phúc 
pháp, không vưi tục lụy. Nghe kinh tư duy, hiểu sâu 
nghĩa lớn. Nếu thân không bệnh, không được lái xe, 
cưỡi ngựa, cưỡi voi. Nên thường ghi nhớ cử chỉ nhẹ 
nhàng. Chứng đạt thần thông không thể nghĩ bàn để 
làm cõ xe, vượt thoát tám nạn."° 
Điều 9: Không cầm giữ vàng bạc, đồ quý (3# ‡‡ 
+# xa ñ 3W) 

[0442b15] Giới Sa-di-ni không được chất chứa | các 
loại | trân bảo, không tự tay lấy, không bảo người lấy. 
Thường xuyên chuyên tâm, xem đạo quý báu. Kinh 
là trên hết, lấy nghĩa [của kinh] làm sự tuyệt diệu. 


* Xa thừa (-# ®), xe, phương tiện vận chuyển. 

5° Bát nạn (2`##), tám nạn, tám tình huống không may xảy ra trên đường tu. Bát nạn 
bao gồm: (¡) Địa ngục (3#, S. Naraka), cõi địa ngục; (ii) Ngạ quỷ (#Ñ #8, Š. Preta), cõi 
ngạ quỷ; (ii) Súc sinh (8 +, S.Tiryañc), chịu thân loài động vật; (1v) Trường thọ thiên (&#$ 
%&, S. Dirghãyuska-deva), cõi trời hưởng thụ lâu dài không biết thiện quả nghiệp báp luân 
hồi; (v) Biên địa (‡$ !h, S.Praf-yanfajanapäda), chỗ không có Phật pháp; (vi) Căn khuyết 
(3R#%, S. Idriyavaikalya), khiếm khuyết các giác quan trên thân; (vi) Tà kiến (3 R, S. 
Mithyädarsana), cái nhìn lệch lạc, không đúng chánh pháp; (viii) Như lai bất xuất sinh (3ø #- 
%H+#, S.Tathäga-tãnãmanufpäada), Như Lai không ra đời, có chỗ ghi là Phật tiền Phật 
hậu (4% ấT #* #2 ) nghĩa là trước hoặc sau thời Phật. 


14 | GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHI, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


Lấy việc hiểu rõ tính không, vô tướng, vô nguyện 
làm gốc, đạt ba giải thoát. Không cầu tham dục để 
xa lìa khỏi chín thứ phiền não.°' Ở đạo thật lâu, không 
cùng không tận, không có bờ bến, cũng không chỗ trụ. 
Điều 10: Không ăn trái giờ ( 3È #‡ Ê zề,) 

[0442b20] Giới Sa-di-ni, không ăn trái giờ, thường 
ăn đúng giờ, ăn có chừng mực. Qua khỏi giờ ngọ, 
không được ăn tiếp. Cho dù [thức ăn | có thơm ngon 
mấy, cũng không ăn tiếp. Không dạy người phạm, 
tâm không ý ngh1. 

Giả sử thức ăn tự nhiên mà có, cũng không được 
ăn. Nếu vua, trưởng giả, cúng sau giờ ngọ, cũng không 
được ăn. |Cho đến] lúc chết không phạm [giới này |. 
Thường chiêm nghiệm thiền: Đồ ăn thức uống, tuy có 
chỗ ăn, chỉ để duy trì mạng sống của mình. Muốn giúp 
mọi người hiểu được hạnh nguyện sâu xa [như vậy], 
dùng mười trí lực” [của đức Như lai | làm thức ăn uống. 


Š! Cửu não (7U jãi), chín thứ tai nạn mà đức Phật sau khi thành đạo đã phải chịu vì nghiệp 
chướng ở đời quá khứ còn rơi rớt lại: (¡) Chịu sự vu khống đã giết nàng Tôn-đà-lợi, 500 A-la- 
hán cũng bị vu khống; (1i) Bị nàng Chiên-giá độn bát trong bụng để vu oan có mang với đức 
Phật; (1i) Chịu nạn lăn đá của Đề-bà-đạt-đa, Phật bị thương ở ngón chân cái; (iv) Gõ nhọn 
đâm thấu bàn chân; (v) Vua Tỳ-xá-ly đem binh giết bộ tộc Thích-ca, Phật bị nhức đầu; (vi) 
Nhận lời thỉnh mời của Bà-la-môn A-kỳ-đạt-đa mà chịu ăn lúa mạch dành cho ngựa ăn; (vii) 
Gió lạnh thổi đến, Phật đau xương sống; (viii) Sáu năm khổ hạnh; (¡x) Vào làng Bà-la-môn 
khất thực, xin không được gì, bát không quay về. 

5 Thập chủng lực (-Ƒ 4# 2} ). Bao gồm: 1. Xứ phi xứ trí lực (j& 3È Z# #ï 21): Như Lai biết 
rõ đúng như thực đối với tất cả nhân duyên quả báo, nếu tạo nghiệp thiện thì biết nhất định 
được quả báo vui, gọi là Tri thị xứ; nếu tạo nghiệp ác mà được quả báo vui thì không có đạo lý 
(xứ) như thế, gọi là Tri phi xứ. 2. Nghiệp dị thục trí lực ( 3x44 72): Như Lai biết rõ nghiệp 
duyên, quả báo và nơi sinh trong 3 đời quá khứ, hiện tại, vị lai của tất cả chúng sinh đúng như 
thực. 3. Tĩnh lự giải thoát đảng trì đẳng chí trí lực ($# #š ## Nữ 3ƒ 1ƒ 3# # 2 71): Như Lai được 


CHƯƠNG I: MƯỜI GIỚI SA-DI-NI 


tự tại vô ngại đối với các thiển định và biết rõ đúng như thực thứ tự cạn, sâu của các thiển 
định ấy. 4. Căn thượng hạ trí lực (‡#_E F ®# Z1): Như Lai biết rõ căn tính hơn, kém, chứng 
quả lớn, nhỏ của các chúng sinh đúng như thực. 5. Chủng chủng thắng giải trí lực (4Ê4£ đã ## 
% ?): Như Lai biết rõ đúng như thực các dục lạc, thiện ác khác nhau của tất cả chúng sinh. 
6. Chủng chủng giới trí lực (4#4§ XÈÝ# 2) ) biết khắp và đúng như thực về các giới phần khác 
nhau của chúng sinh ở thế gian. 7. Biến thú hạnh trí lực (3É Zš 4T # 21 ): Như Lai biết rõ đúng 
như thực nơi đến của hạnh hữu lậu trong 6 đường và nơi đến của hạnh vô lậu là niết-bàn. 8. Túc 
trụ tùy niệm trí lực (48 4+ lễ ¿3 4 27): Như Lai biết khắp và đúng như thực về túc mệnh (đời 
trước), từ một đời cho đến trăm nghìn muôn đời, từ một kiếp cho đến trăm nghìn muôn kiếp, 
chết đây sinh kia, chết kia sinh đây, tên họ uống ăn, khổ vui thọ yểu. 9. Tử sinh trí lực (ZE + 4 
3): Như Lai dùng thiên nhãn thấy biết rõ ràng như thực thời gian sống chết của chúng sinh và 
các cõi thiện ác mà chúng sinh sẽ sinh tới trong vị lai, cho đến các nghiệp duyên tốt xấu như đẹp 
xấu giàu nghèo... L0. Lậu tận trí lực ( 38 3 #® 71): Đối với tập khí tàn dư của tất cả phiền não, Như 
Lai biết rõ đúng như thực đã vĩnh viễn đoạn trừ không còn sinh khởi nữa. 


1§ 


ló 


CHƯƠNG 2 
0AI NGHI CỦA NGƯỜI XUẤT GIA 


(đã F1) 


[0442c04] Đức Phật quy định [giới luật của Ni] 
[cần phải | nghiêm túc như của Tăng đoàn, vì liên hệ 
đến sự thịnh và suy của đạo Phật ta. Xem kỹ Thánh 
điển sẽ tự hiểu rõ. Nếu Sa-di-ni mà không biết rõ những 
việc cần làm thì không nên cho thọ giới Cụ túc.' 

Việc Tỳ-kheo-ni còn khó làm hơn. [Khi nào] học 
thuộc, nắm vững giới luật mới cho thọ giới, làm Tỳ- 
kheo-ni. Truyền giới Cụ túc [cho người không biết |, 
người đời dị nghị “Phật pháp đễ tu, Sa-môn dễ làm.” 
Vì lý do này nên Sa-di-ni tôn kính vâng theo. 

[0442c09] Những điều sau đây được trích ra từ Kính 
yêu đạo lớn,” giới Sa-di-ni và phần hai trong “O4i nghi 


! Sanskrit=Pali: Upa-sanpanna. Hán dịch: Cận viên (3f [B]), tên gọi khác của giới Cụ túc. 
? Đại ái đạo kinh (2 Ä ‡Š #4), Kinh Yêu kính đạo lớn. 
3 Sa-di-ni ly giới ăn ( >) if JẺ, 8E 3 3%), bản văn dạy về giới Sa-di-ni. 


18 Í GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHI, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


tùy luật của Tỳ-kheo-ni. * Hơn nữa, trong sách “Yếu 
lược Sa-đi”Š của ngài Vân thê ( # ‡#),° tôi sẽ trích ra 
các phần thông dụng cho Sa-di-ni. Người đời mạt 
pháp thường hay biếng nhác, nghe nhiều sanh chán 
nên tôi lược bỏ những điều rối rắm, lo sợ chưa rành” 
về mặt văn tự. Chỉ lấy trọng tâm, rồi phân loại ra để 
tiện đọc tụng. Chỗ nào chưa đủ, tôi dựa ý nghĩa, bổ 
sung vài điều. Trong số các vị, ai thích hiểu rộng, tự 
mình nên đọc toàn bộ Luật tạng. 

Điều 1: Tôn kính ba ngôi báu ( #4 < ïŸ ) 

[0442c16] Thường tôn kính Phật, dốc lòng không 
nắm các ý niệm tà, thường xuyên sám hối tội ác nhiều 
đời. Tôn kính giáo pháp, tâm gắn với đạo, | khởi tâm] 
từ hiếu đối với kinh điển. Thường tôn kính Tăng, 
bình tâm không bỏ, chí thành kính tin. Không vì 
chuyện nhỏ, giận bỏ Tam bảo. Không mang tượng 
Phật vào nhà vệ sinh. Không mang dép dơ đi lên 
chánh điện và tháp của Tăng. 

Khi mới xuất gia và tiếp nhận giới, đến hết cuộc đời 
kết thúc tuổi thọ, thường luôn nhớ nghĩ ba ngôi tâm 


*}-kheo-ni tùy luật oai nghi ( tứ # Rã †È x 4Ã). 

š Sa-di yếu lược (>} #8 3# mã: ). 

° Vân Thê Châu Hoằng ( #‡#3‡ 2, Unsei Shukö, 1535-1615), tự là Phật Tuệ (3 3Š), 
hiệu Liên Trì ( ‡Š z#,) để lại cho đời hơn 30 tác phẩm với hơn 300 quyển. Ông có công lấy sự 
giáo dục phong phú của Nho giáo để cử xướng Thiền và làm cho mọi người tin tưởng sâu xa 
vào pháp môn niệm Phật. 

7 Văn tự sinh thiển ( % ## # 33), đối với văn tự vẫn còn mới lạ và còn ít ỏi. 

Š Đại tiểu tiện xứ (®:]>4# #& ), nhà xí, nhà vệ sinh nói chung. 


CHƯƠNG 2: OAINGHICỦA NGƯỜI XUẤT GIA | 19 


linh. Sáng chiều lạy Phật, phát nguyện như sau: Nguyện 
con sinh ra bất kỳ chỗ nào, đủ tướng trượng phu, xuất 
gia ấu niên, gần ba ngôi báu, cúng dường, phụng sự. 

Ở gần người nữ và trước thí chủ nên thường khen 
ngợi công đức Tam bảo, khiến nhiều người tin. 
Thường đắp một y, chỉ ăn một bữa, uống một chén 
nước, không quên ân Phật. Khi đắp y mới và mang dép 
mới, nên lạy Phật trướ Khi nhận phẩm vật nên cúng 
Phật trướ Luôn biết hổ thẹn, khởi tâm biết đủ. 

Điều 2: Kính Sa-môn"° lớn (3⁄4 X z} Ƒ]) 

Không được gọi tên của Sa-môn'' lớn. Không 
được nghe trộm Sa-môn đọc giới. Không được rêu 
rao lỗi của Sa-môn. Không được cố ngồi, không chịu 
đứng dậy khi thầy Sa-môn đi ngang qua mình; ngoại 
trừ tụng kinh, thân thể bị bệnh, cạo tóc, dùng cơm, 
làm việc Tăng đoàn. 

Không được cố ý nói những lời khác làm buồn Sa- 
môn, không được sân hận vu khống Sa-môn bằng vô 
căn cứ. Không được chia rẽ, xúi giục “ hai bên giữa 
các Sa-môn. Không cố làm bộ hỏi kinh và luật, làm 
phiền Sa-môn. 

— ®Đồng chân( 5), người chưa quan hệ vợ chồng. 

!9 Đại Sa-môn (% ?}Ƒ'), Ty-kheo và Tỳ-kheo-ni. 

!! Sanskrit: Šramana. Pali. Samana. Hán phiên âm: Sa-môn (z}Ƒ), có nghĩa những người 
tu theo đạo vô thần, gồm Sa-môn Kỳ-na, Sa-môn duy vật và Sa-môn Thích tử. Trong ngữ cảnh 
này, Sa-môn chỉ cho những người xuất gia đã thọ giới Tỳ-kheo. 


2 Khiêu toa (‡3k*# ). Bao gồm hai thứ: “Khiêu bát” (3k3‡#), chia rẽ, gây xích mích và “giáo 
5 gây 5 
toa” (‡#°# ), xúi giụ 


20 | GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHI, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


Không mắng Sa-môn. Không được đi ở phía trước 
Sa-môn. Không được xem thường, sỉ nhục'3 Sa-môn, 
cố ý cười đùa ở phía trước họ, bắt chước lời nói, hình 
đáng, điệu bộ. Không rình chỗ khuất, nhìn Sa-môn 
rồi chỉ trỏ sau lưng. Khi đi nếu gặp Sa-môn thì nên 
đứng dưới bên đường và cúi đầu xuống, cung kính 
nhường đi, rồi mình mới đi. 

Điều 3: Thờ thầy (5# Ép ) 

[0443a14] Thấy vị Hòa thượng và A-xà-lê' như thấy 
đức Phật. Phải kính trọng thầy, thường gần gũi thầy 
đúng pháp, đúng luật. Vâng lời thầy dạy, luôn [sống | 
hòa thuận. 

Thường thức dậy sớm, chớ thức sau thầy. Cần 
cảnh giác tâm, chớ để thầy gọi. Khi thức dậy sớm, 
[thân thể] sạch sẽ rồi đắp pháp y, lẽ Phật và pháp, kế 
đến lạy thầy. Muốn vào phòng | thầy |, trước phải | gõ 
nhẹ], khảy tay'Š ba lần. Khi đi lạy Phật, cách thầy sáu 
thước, '° tiếp đến hỏi thăm rồi ra khỏi cửa. 

Khi thầy ngồi thiền, kinh hành, đang ăn, đánh 


!3 Khinh vũ (####). Bao gồm hai thứ: “Khinh thị” (‡#3#), xem thường, khinh khi “vũ 
nhục” (4# #‡ ), sỉ nhụ 

' Hán ngữ: A-xà-lê (FT | $*), phiên âm từ chữ “Ãcãrya” trong tiếng Sanskrit có nghĩa là 
“thầy tinh thần” (A spirifual master, spiritual precepfor) 

'š Sanskrit: Achchala, Hán dịch là đàn chỉ (?# 3ã ), khảy móng tay. Gồm có bốn nghĩa: (¡) Biểu 
thị sự thành kính vui mừng, (1) Biểu thị sự thông báo, (ii) Biểu thị sự ưng thuận, (4) Chỉ cho thời 
gian ngắn ngủi. 

! Lục xích (2X &), sáu thước. Một thước của Trung Quốc tương đương 1/3m. Sáu thước 
tương đương 1.9m. 


CHƯƠNG 2: OAINGHI CỦA NGƯỜI XUẤT GIA | 21 


răng, tắm gội, cũng như đang ngủ vxv... Dù muốn lạy 
thầy, thầy ra lệnh ngưng thì nên làm theo, không nên 
cố lạy. Khi thầy đóng cửa, không nên làm lễ ở bên 
ngoài cửa. Muốn vào làm lễ, phải khảy móng tay ba 
lần ra hiệu. Nếu thầy không đáp thì nên lui đi. Nếu 
đưa đồ dơ, không được khạc nhổ, không được bực 
tức, nên kính thờ thầy, dốc lòng hầu hạ. 

Từ hiếu'” với thầy, tâm luôn gần gũi.” Đi trong 
quốc nội, thấy chuyện kỳ lạ nên trình báo thầy, hỏi 
việc lạ đó. Nhận kinh từ thầy, một lòng chân thành, 
thân tâm khẩu ý, không cho sai biệt như lông và tó 
Thầy sai nhờ làm sứ giả đi đâu, nhanh đi nhanh về. Nếu 
có người hỏi: Này Sa-di-ni, thầy của cô đâu? Nên im 
lặng đi, không nên đáp lại cho người khác biết. 

Nếu có lỗi lầm, tìm đến chỗ thầy bày tỏ lỗi lầm,'? 
nói xong hết lỗi. Tất cả mọi việc nên tin [lời | thầy. 
Ai nói lỗi thầy, quở khuyên dừng lại.”° Bưng thức ăn 
thầy, phải bưng hai tay. Khi thầy ăn xong, dọn đồ từ 
từ. 

Không đứng đối diện, không đứng chỗ cao, không 
đứng quá xa, trong khi hầu thầy để thầy nói nhỏ mà 
vẫn nghe được, không tốn sức thầy. Nếu hỏi Phật 


!7 Từ hiếu ( # 2#) là cách đệ tử xuất gia hiếu kính thầy bổn sư của mình. 

!3 Tâm tồn tả hữu (s> #£ # 24), tâm theo bên trái và bên phải, ý nói tâm luôn dõi theo, 
tâm luôn gần gũi. 

'°'Thú quá ( #ï š#), thú nhận lõi lầm. 

?° Đương ha chỉ (*# #[ 1È ), nên trách và khuyên dừng lại. 


22 | GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHI, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


pháp, chỉnh y làm lễ, chấp tay lắng nghe, suy nghĩ 
thấu đáo.” 

Nếu muốn hỏi thầy về việc thường ngày,” không 
cần lạy thầy; chỉ đứng bên thầy, chân thật thưa trình. 
Nếu thầy mệt mỏi,” bảo đi thì đi, không tỏ thái độ 
không vưi trên mặt. Không được đùa giỡn: Chỗ 
ngồi, nằm giường, đắp y, mang dép, [vật dụng | của 
thầy. Khi thầy bị bệnh, sắp xếp chu đáo phòng ốc, 
đệm chăn, thuốc men và cháo, mang y xách đép, giặt 
ủi phơi khô [pháp phục của thầy |. Cụ thể điều này 
Luật tạng ghi rõ, tôi không ghi lại. 

Trong lúc hầu thây, thầy không cho ngồi thì không 
được ngồi. Thầy không cho hỏi thì không nên hỏi, ngoại 
trừ tình huống có việc cần hỏi. Lúc đứng hầu hạ, không 
dựa tường vách, không dựa bàn [ghế]; đứng trong tư 
thế nghiêm trang ngay thắng. Không được đi ngủ trước 
thầy của mình, ngoại trừ lúc bệnh, xin thầy cho nghỉ. 

Ai hỏi tên thầy, nên đáp như sau: “lrên A dưới 
B”?? Ở trước mặt thầy, không được nhón chân, 
chống nạnh, nằm ngủ một cách tỉnh bơ. Được thầy 
cho ngồi nhưng thầy đứng dậy thì mau đứng lên. 


?!'Tư duy thâm nhập (/8.}#3## ^.), suy nghĩ thật sâu, suy nghĩ thấu đáo. 

? Vấn gia thường sự ( E] % %# 5#), hỏi han việc thường ngày trong nhà/ chùa. 

?3 Thân tâm quyện ( Ý ++>‡&), thân và tâm đều mệt mỏi. 

?'Thượng mỗ hạ mõ (_È # 'F 3#), trên là chữ ... và đưới là chữ ... Đây là văn hóa Trung 
Quốc, chịu ảnh hưởng bởi cách viết chữ Hán từ trên xuống dưới, tránh gọi tên thầy, nên phải 
thưa chữ trên là chữ và chữ dưới là chữ... 


CHƯƠNG 2: OAINGHI CỦA NGƯỜI XUẤT GIA | 23 


Giữ gìn đồ thầy, như thân mạng mình, không được 
tự ý đưa cho người khác. Không được nhìn thầy với mắt 
hung đữ.” Không được xa thầy sống riêng một mình. 

Thầy sắp qua đời,” hoặc thầy có việc cần phải đi 
xa, không thể đi theo, nên đến làm lễ thưa với thầy 
rằng: Con phải nương tựa”” với vị thầy nào? Vâng lời 
thầy dạy, nương tựa [thầy đó]. Tất cả mọi việc thờ 
thầy như cũ, không có sai khác. Nếu thầy không bảo 
[thầy nương tựa nào| mà đã qua đời, cần tìm minh 
sư để nương tựa theo. 

Nếu thầy phạm giới, hay phá niềm tin” bị Tăng 
đoàn xử hình phạt trục xuất,” đúng pháp, đúng luật, 
cũng nên tìm kiếm bậc minh sư khác để nương tựa 
theo, đừng theo ý mình.” Không được nương tựa 
thầy 1-kheo khác. Không được sống chung với Sa- 
di khác. Không được theo thầy ngao du vườn hoa. 
Không theo thầy sống ở nơi du lịch, hoặc khu vườn 
hoa. Không theo thầy sống đền, miếu, am, mộ. Nếu 
thầy muốn ở, nên đến làm lễ, khuyên can đúng luật. 

? Ác nhãn ( ## 8Ñ), mắt hung đữ. 

3 Sư mạng chung (É 4> 4#), thầy gần qua đời. 

?Y chỉ (4k äk). Gồm có các nghĩa: (¡) Sự nương vào, sự tin cậy; (ii) Nương vào điều gì đó 
có năng lực và đạo đức; (1) Phụng sự; (v) Phụng sự thây với tư cách là một vị đệ tử, để tu tập 
và học hỏi giáo pháp; (v) Y theo; (vi) Làm việc gì đó theo chủ đề. 

3$ Phá kiến (4 Ñ,), dùng tà kiến để phá hoại chánh kiến. Ngoại đạo dùng 62 thứ tà kiến 
để phá hoại chánh kiến của đức Phật. 

? Trị tẩn (¿# ‡Ä), trị tội bằng cách trục xuất khỏi Tăng đoàn và từ đó mất tư cách làm tu 
sĩ trọn đời. 


3 Tung tình tự dụng (@†‡š  H]), thỏa thích theo cá nhân mình. Trong đó “tung tình” (# 
!‡§), thỏa thích và “tự dụng” (á R), tự cho là đúng, dùng riêng, cá nhân, tư nhân. 


24 Í GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHI, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


An cư mùa mưa,”' nên theo thầy đến sống gần chỗ 
ở của Iỳ-kheo lớn. Không được ở chỗ không có Tỳ- 
kheo. Thầy hoặc người cho cung kính, đảnh lễ tiếp 
nhận [vật đó |. Nếu đã có rồi thì nói đã có, không 
được nhận bừa.? 

Điều 4: Theo thầy ra ngoài (ÊŠ Ép ;h 4T) 

[0442co0ó] Không được ghé nhà của người |cư sĩ]. 
Không dừng bên đường, nói chuyện với ai. Không 
liếc xung quanh. Nên cúi đầu nhẹ và mắt nhìn 
thẳng, đi theo sau thầy. Đến nhà thí chủ, đứng sang 
một bên. Khi thầy bảo ngồi thì mới được ngồi. 

Đi đến chùa khác, lúc thầy lễ Phật, hoặc mình lễ 
Phật, không được tùy tiện gõ |chuông, mõ], khánh. 
Khi thầy dùng cơm, phải đứng bên chờ cúng cho quỷ 
thần.”! Khi thầy ăn xong, tiếp tục đứng hầu đến khi thây 
nhận phẩm vật cúng dường, [chia sẻ pháp thoại |.*Š 

Nếu có duyên sự thì nên đi chung [tối thiểu | ba 
người. Nên đi chung với các vị Ni lớn, đi với tín nữ.” 
Nên đắp pháp y chỉnh tề mà đi. Không được phép đi 

*' Hạ an cư ( § 3#), an cư kiết hạ, an cử mùa mưa. 

3 Vọng thọ (& &:), nhận đại, nhận bừa. 

33 'Tả hữu cố thị (# 3z #8 3), liếc ngó ngắm nhìn hai bên xung quanh. 

3 Xuất sanh ( t  ), còn gọi là sanh phạn ( + 3), thường quen gọi tại Việt Nam là “cúng 
xuất sanh” ( tị 4# 4) tức lấy 7 hạt cơm trắng bỏ vào chung nhỏ có nước, rồi đọc thần chú 
để cúng quỷ thần ( #%,3‡). 

3 Sấn (3), gọi đẩy đủ “đạt-sấn” (S. dakgiaa, P. dakkhina, 3š °]Ä)), tiền tài hoặc phẩm vật 
mà thí chủ cúng dường cho Tăng đoàn hoặc chỉ bài pháp thoại do Tăng sĩ thuyết giảng sau khi 


nhận sự cúng dường của thí chủ. 
3 Sanskrit: Upasika. Ưu-bà-di (4# 3š 3), nữ Phật tử, nữ cư sĩ, cận sự nữ. 


CHƯƠNG 2: OAINGHI CỦA NGƯỜI XUẤT GIA | 25 


trong các tư thế: Vắt ngược pháp y,”” quấn y nơi cổ,” 
nhảy nhót,” chống nạnh,”“ lác thân,?' vẩy tay,” đi 
với cười đùa." Không đạp bóng thầy, khi đi sau thầy. 
Bên đường nếu thấy có hoa và trái, không tự ý hái. 

Khi đi theo thầy đến gần, về xa.“ Không được 
than khổ, biểu lộ mệt nhọc. Nếu gặp đàn ông, không 
nhìn và nhớ, nên quán tính không và quán bất tịnh." 
Nếu thấy việc lạ [của người thế] tục ở trên đường đi, 
không được cất tiếng khen ngợi đẹp lạ. 

Điều 5: Nhập chúng (^_ 3x) 

[0443c19] Không được tranh giành chỗ ngồi [với 
người |. Không ở chỗ ngồi, cười nói [với người đang 
ở đằng xa], làm mất oai nghi. Sống trong tập thể, 
nên giấu cái xấu, biểu đạt cái đẹp. Không nên khoe 
khoang công trạng của mình.” 


Không được ngồi chung với Tỳ-kheo lớn và Ñi sư 


Ÿ Phản sao y (& ‡}*2), vắt ngược pháp y. 

3$ Y triển cảnh hành (24###§ ‡T), quấn y nơi cổ mà đi. 

3 Khiêu hành (k7), vừa đi vừa nhảy. 

*° Thủ xoa yêu ( # %_#), tay chống nạnh. 

*#' Dao thân (3# 'Ÿ ), lắc thân thể. 

* Điệu tý (‡? 5Ÿ ), phãy tay. 

* Hý tiếu (#3 2Ã), cười đùa. 

* Hà nhĩ vãng hoàn (3# 8 {+ xŠ), đi và về gần xa. 

* Quán không tác bất tịnh tưởng (3#, {£ Z š# 38), thực hiện phép quán tánh không của 
mọi sự vật hiện tượng để bỏ sự chấp trước về nó và phép quán bất tịnh để bỏ đi sự nhiễm đắm 
tham dục. 

4 Chúng trung ( Xš. 'P), trong chốn tập thể. 

# Phạt lao hiển kỷ chi công (4X 3#*8ã đ, > 3), khoe khoang các công lao [đã đóng góp] 
của bản thân. 


26 


GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHỊ, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


lớn. Không cười với nhau. Không được hỉ mũi, ói 
mửa lớn tiếng. Không được tiểu tiện, không được 
đại tiện xung quanh tháp Phật, khiến bay hơi vào. 
Không được xỏa chân ngồi trước tháp Phật. 


Không được một tay làm lễ trong lúc uống trà, ăn 
canh. Không được nói nhiều, cười nhiều. Ở ngáp 
thì nên che miệng bằng tay áo mình. Dâng hoa cúng 
Phật, nên lấy hoa nở, không được ngửi trướ Khi hoa 
héo tàn mới cúng hoa mới. [Hoa bị | héo tàn không 
giãm đạp lên, đặt ở chỗ khuất. 

Nên chuẩn bị tăm, nước tắm v.v... cho Ni sư lớn, 
tùy theo sức mình mà làm việc này, đừng hưởng an 
nhàn,"? cầu phước báu lớn."° Bất kỳ ai gọi, không 
được không đáp. Khi nghe người gọi, dùng câu niệm 
Phật để đáp lại người. Khi lượm của rơi, báo Cô tri sự.°' 

Khi lên chánh điện, oai nghĩ trang nghiêm, không 
được tùy tiện, không dùng lời xấu đùa giỡn với nhau. 
Không được dạy người nói lời bất thiện. Không được 
ngồi xem mọi người làm việc, [trong khi bản thân], 
lánh nặng tìm nhẹ. 

Không được tự ý: Lấy tre, gỗ, hoa, rau cải, thức ăn, 
thức uống, tất cả vật dụng. 


*% Đại Tỳ-kheo-ni (2 tb.# #,), Tỳ-kheo-ni lớn. 

* 'Thâu an (4â 2), sống an nhàn, lánh nặng tìm nhẹ. 

'° Thăng phước (JŠ-3ã), phước vượt trội. 

5! Chủ sự Ty-kheo-ni ( + 3# tk # #,), Sư cô tri sự, quản lý các việc trong chùa. 


CHƯƠNG 2: OAINGHI CỦA NGƯỜI XUẤT GIA | 27 


Không xưng tên đời, nên dùng pháp danh. Không 
dùng từ “tôi” hoặc từ “AB Không được tranh chấp 
chỉ vì việc nhỏ. Nếu gặp chuyện lớn không kham 
nhãn được thì nên chia sẻ?” trong sự ôn hòa. Nếu thấy 
không ổn, giã từ rời đi. Nổi nóng, thô tháo chẳng 
phải là vị Sa-di-ni [tốt]. 

Vào trong Tăng đường, lạy thánh tượng trước, 
tiếp đến lễ lạy [ Tăng đoàn] mười phương. Nếu thấy 
Thức-xoa và các Sa-di cũng nên lễ lạy. 

Điều 6: Ăn uống với mọi người (ÉŠ 5x2: ) 

[0444a15] Khi nghe tiếng kẽng”° liền chỉnh y phục. 
Trước khi ăn uống, [ lắng tâm] chú nguyện, một cách 
cung kính. Cơm dùng cúng thí,” không quá bảy hạt. 
Nếu dùng mì cúng không hơn một tấc. Với bánh màn 
thầu” không quá móng tay. Nhiều cho rằng tham, ít thì 
bủn xỉn. Không nên cúng thí rau cải, tàu hủ. 

Thông thường cúng thí, | chủ lẽ | đặt bát trong lòng 
bàn tay, niệm bài kệ sau: 

Hỡi các vị quỷ thần 
Nay tôi cúng các ông 


Món này khắp mười phương 


# Dĩ lý luận biện ( +Ä ## 3⁄8 #Ÿ), trao đổi bằng lý luận. 

5 Sanskrit: Ghanfa. Hán phiên âm: (3# ‡š ), có nghĩa là chuông, khánh, linh báu, mõ vx... 
** Xuất sanh phạn ( tị 3), cơm cúng thí cho quỷ thần ( th Xš + 2). 

5 Man đầu (4# 5ã), bánh màn thầu. 


28 | GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHI, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


Quỷ thần cùng chung hưởng."” 

[ Trước khi] ăn cơm, quán tưởng năm điều: 
Một xem phước đức bản thân, 

Có bằng với lượng thức ăn cúng dường? 
Hai xem công đức tu nhân, 

Vẹn tròn, xứng đáng cúng dâng, khi dùng? 
Ba xa lầm lỗi, ha tham. 

Bốn xem như thuốc, phòng ngăn bệnh gây. 
Năm vì đạo nghiệp sáng ngời 

Trả ơn thí chủ, giúp đời an vui.” 

Không được khen chê thức ăn ngon, dở. Không 
lấy thức ăn sớt cho người khác, không sớt cho chó. 
Người thêm thức ăn, không nên nói rằng [tôi | không 
cần dùng. Nếu bụng đã no, nhường cho [người khác |. 

Không được gãi đầu, làm rớt gầu” xuống bát 
[người | bên cạnh. Không được nói chuyện khi ngậm 
thức ăn. Không được bàn tán, nói chuyện nhảm nhí. 
Không tạo ra tiếng, khi nhai thức ăn. 

3 Nhữ đảng quỷ thần chúng. Ngã kim thí nhữ cúng. Thử thực biến thập phương. Nhất 
thiết quỷ thần cộng. Nguyên tác chữ Hán: ;+ $# %,3† #⁄ ° 4⁄2'25;*B‡ ° dL?fñ † 23 + 
—t %3? 3. 

3 Năm điều quán tưởng này được trích trong Nhi thức ăn cơm chánh niệm của Thích Nhật 
Từ. “Nhất, kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ. Nhị, thốn kỷ đức hạnh, toàn khuyết ứng cúng. Tam, 
phòng tâm ly quá, tham đảng vi tông. Tứ, chính sự lương dược, vi liệu hình khô. Ngũ, vi thành 
đạo cố, phương thọ thử thự” Nguyên tác chữ Hán: — + š†Z # 2} : #4 ; — › HŒ, 
44T ' 2+6XJKĐt ¡ = + v18 ' Â 4À ¡+ BÝ$‡ẺN: Ji ` 
%wšš tr › 2 Ãjb 9. 


5$ Phong tiết (EL/ƒ ), gọi đẩy đủ “đầu phong tiết” (ø8 BL/ð ). Đây chỉ cho da đầu ngứa 
ngáy, khi gãi ta thấy những mảnh vụn vặt màu trắng. Ngày nay chúng ta gọi là gầu. 


CHƯƠNG 2: OAINGHI CỦA NGƯỜI XUẤT GIA | 29 


Nếu muốn xỉa răng, nên dùng tay áo để che miệng 
mình. Bên trong thức ăn nếu có sâu, kiến, nên giấu 
kín đi, đừng để người bên nhìn thấy nhờm gớm.”? 
Ngồi ăn một lần, không được ăn xong, rời khỏi chỗ 
ngồi rồi ngồi ăn tiếp. Không được ăn xong, cạo quét 
thức ăn trong bát và chén bằng ngón tay mình. 

Thông thường dùng bữa, không ăn quá nhanh, 
không ăn quá chậm. Thức ăn chưa đến, không sinh 
phiền não. Nếu có nhu cầu, im lặng ra dấu,”° không gọi 
lớn tiếng. | Rửa, xếp | chén bát, không tạo tiếng ồn. 

Dù đã ăn xong, không đứng dậy trước. Nếu trái 
quy định, khi nghe bảng gõ,”' không được kháng cự, 
không chịu phục tùng. Trong cơm có thóc, bóc vỏ mà 
ăn. Không sinh lòng tham, không ăn quá mức,” khi 
thấy đồ ngon. Không ăn một mình, tách riêng Ni đoàn. 

Trong khi đang ăn, tay trái bưng bát, tay phải đỡ 
bát. Khi ăn chưa xong, không đứng lên trước. Cần 
đợi mọi người khi kiết trai xong, rồi mới đứng dậy. 
Không nhớ đòi ăn, khi qua giờ ngọ; dừng ý nghĩ 
tham, tuân thủ luật Phật, thà chết không ăn. Không 
được cất giữ thức ăn qua đêm. Không cất thức ăn 
qua đêm cho người. Không được dạy bảo Sa-di-ni 
khác ăn trong trái giờ. 

— ®§Sinhnghitâm (2# X# s3), sinh tâm nghi ngờ, ở đây có nghĩa là cảm thấy gớm. 

50 Mặc nhiên chỉ giáo (#R #R ‡ã ‡Š), im lặng ra dấu hiệu tay để yêu cầu. 


5! Bạch trùy ( đ #ế), bảng gõ bằng gỗ. 
52'Tứ khẩu thực (ã& # 4), ăn thỏa thích. 


30 


GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHỊ, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


Điều 7: Lễ lạy (3# #‡ ) 


[0444b14] Khi lễ lạy Phật, không chiếm vị trí ở giữa 
chánh điện, vì đó là chỗ của thầy trụ trì. Có người lạy 
Phật, không được đi ngang qua đầu người lạy. Chắp 
tay không được so le mười ngón, không được trống 
giữa, không dùng ngón tay thọc vào lỗ mũi, đặt tay 
ngang ngực. 

Không được lạy Phật trái với giờ giấc. Muốn lạy 
trái giờ, phải đợi đến khi mọi người yên tĩnh.“ Khi 
thầy lạy Phật, không lạy cùng thầy; lạy phía sau thầy. 
Khi thầy chào người, không được cùng thầy xá chào 
[cùng lúc]. Ở trước mặt thầy, không xá đồng tu. Ở 
trước mặt thầy, không nhận người lạy. Tay cầm kinh, 
Phật, không lạy người khác. 

Thông thường lễ lạy, thành tâm quán tưởng, với 
bảy cách lạy,” không thể không biết. Sau giờ cơm 
nước, xỉa răng sạch sẽ, mới đến lễ lạy. Không mặc áo 
lót” lẽ lạy người khác, không mặc áo lót nhận thí chủ 
lạy, nên thường xuyên mặc ca-sa lụa trơn. Đến nhà 
bà con, không được làm lễ bà con thế tục, chỉ được 
chí thành chấp tay thăm hỏi. 

__ ® Nhơn tĩnh thời ( Ä_‡#8Ÿ), lúc người yên tĩnh, tức giờ mọi người đi ng. 

% Bảy cách lạy Phật bao gồm: (¡) Lạy ngã mạn (#š †# 3L), thân lạy mà tâm không cung 
kính, (ii) Lạy cầu danh (zR Z 3L), lạy Phật để khoe cho mọi người biết, (ii) Lạy cả thân và 
tâm ( # 23 3U), lạy Phật với thân và tâm cung kính, (iv) Lạy sinh trí tuệ thanh tịnh ( 4 # šŠ :# 
3L), (v) Lạy Phật khắp pháp giới (‡& A3 Z*3U), trong một lạy quán tưởng lạy tất cả Phật, (vi) 


Lạy chân thành, tu quán chiếu (1E 34#ˆ 33L), (vii) Lạy thật tướng bình đẳng ( S% 38 -# # 2U). 
5 Tiết y (#&), áo lót. 


CHƯƠNG 2: OAINGHI CỦA NGƯỜI XUẤT GIA | 3] 


Điều 8: Học tập kinh điển ( 3 ## ## #*:) 

[0444c02] Trước tiên học mười giới Sa-di-ni và các 
oai nghị, sau mới học kinh.“ Không được học sai, 
học vượt trình tự. Khi học kinh nào cần thưa thầy 
trước, học xong kinh này, trình thầy thỉnh ý, học tiếp 
kinh khác. Không dùng tay ướt cầm mang kinh điển. 
Không dùng miệng thổi bụi trên kinh sách. Không 
để sách vở bừa bãi trên bàn. Trên bàn để kinh, không 
đặt trà, [nước] và các vật tạp. 

Tôn trọng kinh sách như tôn kính Phật, mượn kinh 
sách ai, không được không trả, không biết quý trọng 
dẫn đến hư nát. Không được cười | đùa | lời trong kinh 
sách. Trước khi đọc tụng kinh và giới luật phải lạy ba 
lạy, rồi dùng hai tay thỉnh kinh lên bàn. Khi mở kinh 
ra, chắp tay lại tụng bài kệ khai kinh. Khi đóng kinh lại, 
thỉnh trước bàn Phật, lạy liền ba lạy, rồi mới lui đi. 


Bàn đọc tụng kinh, cần phải sạch sẽ và xông hương 
lên. Không đặt Luật nghi của Sa-di-ni lên kinh Đại 
thừa, không được hai người đùa giỡn đọc tụng kinh 
và giới luật. Irong lúc đọc kinh, không được võ bàn, 
quẹo thân, nhón chân, buộc gót. Không được lớn 
tiếng [làm phiền] mọi người. Không được nằm ngủ 
đọc tụng ra tiếng. 

__ ®Sanslrit; Siwwa. Pal Su#a, Hán phiên âm: To-đala (4# # šŠ). Hán địch: Khế kinh (3# 


4#), gọi tắt là kinh (4#). Sở dĩ được gọi là Khế kinh, vì đây là những lời dạy, trên hợp với giáo 
lý của đức Phật, dưới hợp với căn cơ của chúng sinh. 


32 | GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHI, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


Điều 9: Nghe pháp (3# ;*) 

[0444c14] Chỉnh sửa y phục, khi vào nhìn thẳng, 
ngồi phải ngay thẳng, không nói lời bậy, không được 
ho khạc. Khi nghe giảng pháp, cần tập trung nghe, 
nghe rồi suy ngẫm, suy ngẫm rồi tu. Không nghe nhớ 
suông để cùng bàn chuyện.” [Nên tránh tình trạng | 
chưa hiểu nói hiểu, vào tai ra miệng. 

Đến chỗ nói pháp, nên lạy ba lạy vị chủ tòa trước, 
rồi mới được ngồi. Nghe xong đứng dậy, vẫn lạy ba 
lạy, đứng sang một bên. Khi nghe thông báo, [pháp 
sư | xuống tòa, mới quay về chỗ ở. Không được tới lui 
một cách vô lễ, ngồi lâu sẽ chán. 

Điều 10: Vào chùa (A5?) 

[0444c20] Thường vào cổng chùa, không đi chính 
giữa, đi bên trái phải. Đi dọc theo trái, cất chân trái 
trước. Đi dọc theo phải, cất chân phải trước. Không 
được vô cớ đi lên chánh điện. Không được vô cớ đi 
lên tháp Phật. 

Khi vào điện tháp, đi vòng bên phải, không vòng 
bên trái. Không được khạc nhổ trong điện tháp Phật. 
Đi vòng quanh tháp, số lần ba, bảy, mười hoặc trăm 
vòng, cần biết số lần. Không dùng nón, gậy... tựa 
vào vách điện. 

Không mang dép gỗ, và những dép dơ vào trong 


% Dĩ tư đàm bính ( +2 3š 3), để làm tư liệu và bàn chuyện. 


CHƯƠNG 2: OAINGHI CỦA NGƯỜI XUẤT GIA | 33 


điện tháp. Không được nhìn kỹ các hình tượng trong 
chánh điện Phật. Không được xỏa chân ngồi”” trong 
điện tháp. Không được lên tháp ngắm nhìn cảnh vật 
qua khung cửa sổ. 

Điều 11: Đi vào thiền đường (3š '# §§ 5) 

[044sa04] Không nói lớn tiếng. Kéo màn nhẹ tay, 
cần đỡ tay sau. Không lê giày, [đép]| tạo ra tiếng 
vang. Rửa mặt không được dùng quá nhiều nước. 
Mỗi khi rửa mặt, không dùng nhiều nước. | Đánh 
răng |, súc miệng: Cúi đầu phun nước, tránh phun 
trúng người. 

Không được cẩu thả đối với hai y.” Không được 
may, [mua] quá nhiều pháp phục. Nếu dư pháp phục 
thì nên xả bỏ. Không mặc sắc phục, quần áo trang 
sức phụ nữ thế tục. Không buộc eo bằng dây thắt 
lưng trắng. Không được vắt y với tay bị dơ. 

Không dùng đèn Phật làm vật của riêng. Khi thắp 
đèn, [nhang |, dùng lồng che kín, chớ để côn trùng 
bay vào trong đèn, không chạy lăng xăng. Không 
được kết nghĩa bạn bè thân thiết. 

Không được mân mê, ngắm nghía cơ thể trần 
truồng ở chỗ khuất kín. Không được soi gương, 
mát-xa mặt mày và vẽ lông mày. Lên giường, xuống 

58 'Thư cước tọa ($# # 4*), ngồi xỏa chân. 


`? ZE 


5 Nhị y cẩu giản ( —* 3] fñ), cẩu thả với hai chiếc pháp y. 


34 


GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHỊ, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


giường, đều phải nhẹ nhàng, chớ làm phiền lòng người 
ở cạnh giường. Không được may vá y, mền trên giường. 
Điều 12: Làm việc thường ngày (3‡#{E) 

[044sa1s] Phải biết quý trọng”” vật của Tăng đoàn. 
Nên theo hướng dẫn của thây tri sự, không được làm 
trái. Mõi khi rửa rau, rửa ba lần nước. Đến lúc múc 
nước, nên rửa tay trước. Thông thường dùng nước, 
xem kỹ trong đó có vi trùng không. Nếu có vi trùng 
thì dùng lọc nước, “' lọc sạch mới dùng. 

Nếu trời băng giá, không lọc nước sớm, đợi mặt 
trời mọc. Đốt lò,” không được đốt củi tro tàn. Nấu 
ăn, không được làm dơ [thức ăn] bằng móng tay 
mình. Lúc xả nước dơ, không xả ngay đường, không 
đơ cao tay tạt nước xuống đất. Chỉ nên cách đất tầm 
bốn, năm tấc, đổ từ từ xuống. 

Quét dọn, không được quét ngược chiều gió; 
không gom đất cát vào phía sau cửa. Khi giặt nội y, 
nhặt rận và đỉa rồi mới giặt giũ. Vào các tháng hè, 
dùng chậu xong rồi thì úp chậu xuống. Để chậu ngửa 
lên thì rận” sinh nở. Không tạt nước sôi ở trên mặt 
đất. 


79 Tích (l#), quý trọng. Ở ngữ cảnh khác, còn có nghĩa là “tiếc”: 
7! Mật-la lự ( # š§ ÿš), dụng cụ lọc nước. 
72 Táo ( ẩš), cái bếp lò. Ngày nay từ này được chuyển thể dưới dạng #*+. Ví dụ táo quân (Èk 


73 Kỷ sắt (#& ấ#), con rệp, con rận. 


CHƯƠNG 2: OAINGHI CỦA NGƯỜI XUẤT GIA | 35 


Điều 13: Vào nhà tắm (^_3%⁄Y) 

[044sb01] Không được tắm gội chung với tín nữ. 
Không sai nô tỳ để tắm gội chung. Không được tắm 
chung với các bé nhỏ. Trước tiên, rửa mặt [nên dùng | 
nước ấm, từ trên xuống dưới, phải rửa từ từ. Không 
được thô bạo ”* dùng nước sôi tạt ướt người bên cạnh. 
Không được đi tiểu ở trong nhà tắm. Không được 
ngắm nhìn vùng kín của mình. Š 

Không được cùng người cười nói đùa giỡn. Những 
người bị bệnh ung nhọt, ghẻ lở” thì nên tắm sau. 
Ủng nhọt đáng sợ, nên né tránh đi, khỏi chướng mắt 
người. Không cố tắm lâu, phiền “” người đến sau. Cởi 
y, mặc y, khoan thai tư tại. Nước lạnh hay nguội, theo 
lệ đánh mõ, không được kêu lớn. 


Điều 14: Vào nhà vệ sinh (^' R† ) 


[044sb09] Mắc tiểu, đi cầu thì nên đi ngay, chớ để 
đồn nén, |đi trong | vội vã. 3 [Nhớ | treo áo dài” trên 
các sào tre, gấp y chỉnh tể, nên dùng khăn tay, dây 
lưng buộc áo, một làm ký hiệu, hai tránh rớt xuống. 


74 Thô táo (3# #&) tương đương “thô lộ bạo táo” (‡8 # 3š ##:), nóng nảy thô bạo. 

75 'Tự thị hình thể ẩn xứ ( ñ 3#, 3# l§ & ), xem bộ phận sinh dục của bản thân trong lúc 
tắm. 

75 Sang tiển (J#'##), ung nhọt và ghẻ lở. 

7 Phương ngại (3 3#), làm trở ngại. 

78 Thảng thốt (2 3*), vội vã, hấp tấp. 

”°'Trực chuyết ( ä #8) áo dài, về sau chỉ cho pháp phục của nhà sư, đạo sĩ hoặc sĩ tử. Cũng 
gọi là “trực bi” ( 3Š), “trực thân” ( ä #). Trong chùa Hoa ngày ngày gọi là “hải thanh” (3# 
Ä), tức áo dài của tu sĩ có tay hậu. 


36 


GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHỊ, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


Phải thay dép khác, không mang dép sạch vào nhà 
vệ sinh. Không cho người dùng chung nhà vệ sinh. 
Không vào nhà xí của người khác phái. Chỉ cần gõ 
nhẹ hoặc ho khẽ?" khiến người bên trong biết. Không 
được hối thúc người bên trong ra. 


Vào trong [nhà cầu], khảy nhẹ móng tay, cho phi 
nhân biết. Không được cúi đầu, nhìn xuống [vùng 
kín]. Không được cầm cỏ vẽ đất, không nói bực dọc. 
Không được ngăn vách cùng người nói chuyện. Không 
nhổ nước bọt [trên các | vách tường. Khi tiểu tiện xong, 
rửa sạch [vùng kín], tiếp đến rửa tay, nếu chưa rửa tay, 
không được cầm vật. Chưa rửa [vùng kín] và chưa rửa 
tay, [nếu có | gặp người không cần làm lễ, dùng thân né 
tránh. Không vừa đi đường vừa buộc dây áo. 

Điều 15: Nằm ngủ (8E Ek) 

[044sb19] [ Bất cứ | chỗ nào, không ngủ trước người, 
không dậy sau người. Không ngủ chung phòng Tỳ- 
kheo-ni lớn. Không ngủ chung giường với các Thức- 
xoa và Sa-di-ni. Không có giường khác, không dùng 
chung mền. Không có mền khác, mỗi vị cần phải 
mặc áo lót trong. 

Không được vào trong tháp Phật ngủ nghỉ, ngoại 
trừ bảo hộ, đầu quay về Phật, nên ngủ khom lưng," 


#° Khánh khái ( 3Š 9%), ho nhẹ, ho khẽ. 
Š' Ủ ngọa (461), ngủ còng lưng. 


CHƯƠNG 2: OAINGHI CỦA NGƯỜI XUẤT GIA | 37 


không duõi thẳng chân. Không được ưỡn ngực và 
ngáp vươn vai. Không được trần truồng, hở hang 
[thân thể |. Không được đặt tay gần chỗ [nhạy cảm |. 

Khi treo giày đép và các đồ lót... không quá đầu 
người. Không được nói chuyện với người bên giường, 
làm phiền mọi người. Luật Thiện kiến (5$ RÑ,‡#`) ghi: 
Khi sắp muốn ngủ, cần phải niệm Phật, niệm chân lý 
Phật, niệm Tăng đoàn Phật, niệm các đạo đức, niệm 
phước báu trời, niệm sự vô thường. Niệm theo từng 
thứ, trong sáu phép niệm. 

Điều 16: Quanh lò lửa ( lễ] #š ) 

[044sc04] Không được kề tai, sát đầu nói chuyện. 
Không bỏ đồ dơ vào trong đống lửa. Không được sấy 
hơi giày và vớ tất. Không được đứng trước đống lửa quá 
lâu, trở ngại người sau. Hơi ấm một chút thì về chỗ cũ. 
Điều 17: Sống ở trong phòng (# # 'F 4È) 

[0445c07] Cần hỏi thăm nhau, dù biết lớn nhỏ. Luật 
tú phần ( 0q 2†#`) ghi: Sa-di dùng năm sinh làm thứ 
tự, nếu cùng năm sinh, lấy năm tháng xuất gia làm 
thứ tự. Hãy lấy thái độ khiêm tốn, nhã nhặn”” làm sự 
thanh cao. Tương tự đối với các Sa-di-ni. 

Cầm đèn lửa vào, báo trước trong phòng: “Tôi 
mang đèn vào." Nếu muốn tắt đèn, hỏi người cùng 


3 Khiêm hòa (3##z), khiêm tốn và hòa nhã. Cụm từ này trong đó bao gồm: (I) Khiêm 
cung (3š 3X), khiêm tốn; (ii) Hòa ái (#u j8), hòa nhã, nhã nhặn, dễ gần gũi. 


38 | GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHỊ, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


phòng: “Dùng đèn nữa không?” Khi tát đèn lửa, 
không dùng miệng thổi, dập tắt tim đèn. 

Sau khi tắt đèn, trong lúc tụng niệm, không được 
lớn tiếng. Nếu có người bệnh, nên dùng tâm từ, chăm 
sóc thường xuyên. Khi có người ngủ, không được 
đánh đồ tạo ra tiếng ồn, lớn tiếng cười nói. Không 
được cố ý vào phòng người khác. Không được khạc 
nhổ ở chỗ sạch sẽ và bốn vách tường ở bên trong 
phòng. Không cùng người khác hý luận, nói chuyện 
không có cần thiết của người thế gian. 

Điều 18: Dừng chân ở nhà thí chủ ( +È ‡ở &Ä 2 ) 

[044sc16] Có chỗ trống khác thì mới nên ngồi, không 
ngồi loạn xạ. Không được liếc ngó xung quanh cảnh 
vật. Không nói chuyện riêng với người nô tỳ. Khi người 
hỏi kinh, cần phải đúng lúc, chớ nói trái giờ. Mỗi khi 
nói chuyện với người khác phái thì không nên nói ngọt 
ngào, nhỏ nhẹ,?3 cũng không nói nhiều. 

Không được nói bừa chân lý của Phật và trả lời bậy 
câu hỏi người đặt. Không được đáp bậy khi người 
khác hỏi,”? tự khoe học nhiều?” mong người cung 
kính. Không được làm bộ, tỏ vẻ oai nghị, giả vờ thiền 
tướng” để người cung kính. 


33 Đế thinh mật ngữ (4& #Š # 3#), nói chuyện nhỏ nhẹ, ngọt ngào. 

* Loạn đáp tha vấn ( ẤUL 2-4, F]), trả lời lung tung những câu hỏi người muốn vấn nạn. 
35 Tự mại đa văn (á Ÿ # Bi), tự khoe bản thân mình là người học rộng nghe nhiều. 

3 Giả trang thiển tướng (4#8t3šŠ ‡8), giả vờ tỏ ra thiển tướng ở trước thiên hạ. 


CHƯƠNG 2: OAI NGHI CỦA NGƯỜI XUẤT GIA | 39 


Chủ nhà thiết trai, chẳng phải pháp hội, đừng 
mất oai nghi. Không được đến dưới bếp lò ngồi ăn. 
Không được tham dự các bữa tiệc tùng. Không được 
nói chuyện với người khác phái ở chỗ khuất kín hoặc 
trong phòng trống. Không được trao đổi thư từ qua 
lại, vay mượn, nhờ vả."” Không được biếu quà, thù 
đáp cư sĩ. Không được kết nghĩa làm cha mẹ nuôi, 
anh chị em nuôi với người cư sĩ. Không được quản lý 
chuyện nhà tại gia. 

Không được kể lể lỗi của Tăng đoàn. Khi thăm bà 
con, nên đến gian thờ, lễ lạy Phật trước; chấp tay”? 
nghiêm trang bàn thờ tổ tiên. Kế đến, hỏi thăm cha 
mẹ, quyến thuộc. Không được kể lể với cha mẹ việc 
nghiêm ngặt của thầy, đi tu khó khăn,” buồn tẻ đạm 
bạc,”° gian khó vất vả.”' Nên nói Phật pháp, giúp mở 
lòng tin, tăng trưởng phước báu [cho những người 
thân]. 

Với các cháu bé thuộc dòng họ mình, không ngồi, 
đứng lâu, nói nhảm, đùa giỡn; không cùng tín nữ 
xem hình thể nhau rồi cười lớn tiếng. Không được 
một mình đến phía sau phòng. Không phạm đi 


đêm. Nếu ngủ qua đêm, một mình một giường, ngồi 


#7 Giả tá (ELfl). Có hai nghĩa: (1) Mượn dùng (4# R]); (ii) Nương vào, dựa vào (#8). 
38 Vấn tấn ( f] š) bao gồm hai nghĩa: (¡) Chắp hai tay lại, (1i) Hỏi thăm. 

*® Xuất gia nan ( tị 3# š#), khó khăn của người xuất gia. 

%9 Tịch liêu đạm bạc (3š 2# › š§ ), buồn tẻ và mức sống đơn giản. 

%! Gian tân khổ uất ( 3 -# 3 j#), gian khổ vất vả. 


40 Í GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHI, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


nhiều, nằm ít, một lòng niệm Phật. Xong việc liền 
về, không nên ở lâu. 
Điều 19: Khất thực (2, Â`) 

[0446a09] Nên ở chung với những người lão thành.°” 
Nếu không được vậy, cần phải biết chỗ có thể đến 
được. Đến cửa nhà người, cần phải chú ý lời nói, cử 
chỉ”' không được đánh mất oai nghi [người tu |. Không 
có đàn bà, không bước vào nhà [chỉ có người nam]. 

Nếu muốn ngồi phải xem chỗ ngồi trước, nếu có 
dao [búa], những đồ vật quý thì không nên ngồi. 
Nếu muốn giảng kinh thì phải biết rõ lúc nào đáng 
nói, lúc nào thì không. Không được nói rằng: “Hãy 
cúng cho tôi”” sẽ được phước đức.” 

Khi đi khất thực, không được van xin [một cách| 
khổ sở.” Không được rộng nói nhân quả, |tội phúc |, 
mong người cúng nhiều. Không được thường xuyên 
xin các thức ăn của thí chủ quen hay tự viện quen. 


. 
3) 


Điều 20: Đi vào xóm làng (^ 3# 
[0446a17] Khi có việc cần” như việc Tam bảo, khám 
bệnh v.v... thì mới vào làng. Không có việc cần thì 
không vào làng. [Nếu phải | đi vào, cần tìm đồng tu 
? Lão thành nhân (3 #%, Ä.), người lão thành, ở đây, có nghĩa là người giữ giới có đạo đức. 
%3 Nghi thẩm cử thố ( # 3# #*‡#), chú ý lời nói và cử chỉ hành động. 
Dữ ngã thực ( #4 #2), cho tôi ăn. Ở đây, có nghĩa là yêu cầu thí chủ cúng thức ăn, vật 
dụng hay bất cứ cái gì cho mình. 


? Ai cầu khổ xách (2® zR 3? #), nài nỉ, xin xỏ khổ sở. 
% Thiết duyên (3##), duyên sự cần thiết. 


CHƯƠNG 2: OAINGHI CỦA NGƯỜI XUẤT GIA | 4l 


đúng pháp đi chung. 

Không đi như chạy. Không được vừa đi vừa phẩy 
hai tay. Không được vừa đi vừa nhìn đồ đạc, nhìn 
người bên cạnh. Đi trong tư thế thân ngay, nhìn 
thăng. Không được vừa đi vừa cười và nói với người 
nhỏ tuổi. Với người khác phái và các Tăng sĩ, không 
đi phía trước, phía sau, ngang hàng.”” 

Với người say rượu, người bị điên cuồng, không đi 
phía trước, phía sau, ngang hàng. Gặp bậc tôn túc và 
người đáng kính,?# đứng dưới kế bên, nên thăm hỏi 
trước. Gặp xiếc, ảo thuật, những chuyện kỳ quái”? 
đều không đến xem. Khi gặp quan phủ, “° bất luận 
lớn nhỏ, đều nên né tránh. 


Gặp phải tranh đấu, cũng nên tránh xa, không 
được đến xem. Gặp phải hầm nước, hố nước [trước 
mặt |, không được nhảy qua. Nếu có đường khác thì 
đi vòng qua. Không có đường vòng, mọi người cùng 
nhau nhảy qua thì được. Không về chùa khoe những 
điều kỳ lạ [nghe | thấy [trên đường |. 


Điều 21: Mua sắm đồ đạc'?! (T† 3⁄) 
[0446b04] Không được tranh chấp [giá cả] cao 


#“ Tiền hậu hỗ hành (ðƒ # Z {T), đi ngang hàng, trước hoặc sau. 

%8 Thân thức (38,3), người quen biết. 

? Hý huyễn kỳ quái đảng sự (# 4J 3ï ‡# # 3Ÿ), các trò ảo thuật và các chuyện quái gỡ [xảy 
ra khi đi trên đường]. 

!99 Quan phủ ('# /##), cơ quan hành chính, quan lại. 

!91'Thị vật (TP 3⁄2). Từ này tương đương “mãi vật” ( Ä 3), mua đồ đạc. 


42 | GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHI, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


thấp. Nếu bị xâm phạm, tìm cách né tránh, chớ tìm 
cái đúng." Đặt hàng bên A, dù hàng bên B có bán 
rẻ hơn, không bỏ bên A, lấy hàng bên B, khiến bên 
A giận. Cẩn thận không làm người bảo lãnh'° giùm, 
dẫn đến lỡ lầm, mắc nợ người khác. 

Điều 22: Không được tự ý làm bất cứ gì! ( 1 ,#† 
3b4T† 213 8 R) 

[0446b08] [Các việc sau đây, trước khi tiến hành], 
phải thưa thầy trước: ° Ra vào, tới lui, may pháp y 
mới, đắp pháp y mới, cạo đầu, uống thuốc, làm việc 
Tăng đoàn, sắm bút giấy riêng, cũng như tụng kinh. 

Có người dâng cúng phẩm vật cho mình, thầy cho 
mới nhận. San sẻ người khác vật dụng của mình, thầy 
cho mới làm. Được thầy cho phép, mới cho mượn đồ, 
mới đi mượn đồ. Đang khi trình thưa, thầy cho hay 
không, đều nên làm lễ. Nếu thây không cho, không 
được buồn giận. Không được đứng ngoài cửa để 
trông ngóng và dùng ngón tay bỏ vào trong miệng. 


Phụ lục: Nghi thức thuyết giới (3 zš 3+ 1Á ) 


!% Vật tùng cầu trực ( 2 4 :R # ), không cầu cái đúng. 

' Bảo nhiệm (ÿ&4#£), chỉ cho “người bảo lãnh, người bảo đảm” (‡£‡# Ä.), “người cam 
đoan” (‡Š ## ^.), người đảm bảo” (#&3# ^.). 

'% Tất cả mọi việc làm của Sa-di đều không được tự ý làm, cần phải hỏi và xin chỉ giáo của 
Sư phụ. Đại luật: “Duy có năm việc không cần thưa thầy, còn lại tất cả đều nên thưa thầy, không 
thưa mang tội: (¡) Xỉa răng (“Ñ3Z234), (¡) Uống nước ($*.2k), (ii) Đại tiện ( k#), (iv) Tiểu 
tiện (2]>4#), (v) Lê lạy tháp Phật trong phạm vi bốn mươi tầm, khi thầy ước lượng độ xa xong 
rồi mới được đi. 

'% Đương tiên bạch sư ( # 2, é Éi), trước nhất phải thưa thỉnh ý chỉ dạy của Thầy bổn sư. 


CHƯƠNG 2: OAI NGHI CỦA NGƯỜI XUẤT GIA | 43 
[0446b22] Đúng vào ngày rằm [ hoặc là mùng 1 |,!96 
sáng sớm Sư cô tri sự báo trình [Ni sư] trụ trì:'” 
[Kính thưa Sư phụ! | Hôm nay tụng giới. Trụ trì! 
liên bảo thị giả nhờ cô thư ký viết thư thỉnh A-xà-lê. 
Sau khi đưa thư cho A-xà-lê, Sư cô tri sự hỏi thăm, 
ra phòng báo người trực nhật trong chùa ngày ấy gõ 
chuông, gõ trống cho đến ba lần trước phòng Tỳ- 
kheo,''” tập hợp Tăng đoàn. Mời hai Tỳ-kheo, một 
vị cầm hương, một vị cầm khánh, vào phòng cung 
thỉnh thây A-xà-lê ngồi trên pháp tòa. 

Về việc cung thỉnh, Tăng đoàn nên lạy thầy A-xà- 
lê ba lạy như bậc tôn túc Bồ-tát. Thầy A-xà-lê không cần 
đáp lễ. Nếu A-xà-lê chỉ là Tỳ-kheo thì nên đáp lễ. Như 
trước, sau trong Giới bổn Bồ-tát, cung thỉnh lên tòa. 

[0446c0s] Xướng tán dương''° rằng: 

Chánh pháp thiền tông 
Nếu không có giới không thể ngăn ngừa 
Giữ gìn trong sạch, giữ thức tâm vương 


!9 Hặc bạch nguyệt (š  J|), [ngày] trăng tối, trăng sáng, còn được gọi là “bán nguyệt 
bán nguyệt” (# H 3# |) tức mỗi nửa tháng. 

! Đường đầu (5ã) gọi đầy đủ “Đường đầu Hòa thượng” (3# 584w 34) nghĩa là thầy 
Bổn sư. Trong phạm vi ngôi chùa, thầy Bổn sư thường cũng là vị trụ trì (4+ ‡‡†), phương trượng 
(23). 

193 Hòa thượng (#u ¡4 ), trong ngữ cảnh này có nghĩa thầy Bổn sư. Tăng phải hội đủ 10 hạ 
(30 tuổi đời) và Ni phải hội đủ 12 hạ (32 tuổi đời) mới đủ tư cách độ đệ tử xuất gia, trở thành 
Hòa thượng Bổn sư. Theo quy định của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phải hội đủ 
40 tuổi hạ, ó0 tuổi đời mới được xem xét tấn phong lên giáo phẩm Hòa thượng. 

!'Ty-kheo đường ( tk ứ 3#). 

!!19 Cử tán (S3), xướng lễ. Trong các nghỉ thức dẫn nhập chùa Hoa, trước khi vào phần 
chánh kinh có phần xướng hát bài tán lư hương tầm 15 phút. 


44Í GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHI, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


Chủ lẽ''' hiển từ, dung mạo trang nghiêm ' 'Z 

Cứu tế lợi ích, giới đức tỏa hương 

[Nam-mô | Hương Vân Cái Bồ-tát Ma-ha-tát. 

Cúi đầu lạy Phật, đánh mõ theo phạn cử (3Š) 

của A-xà-lê. Theo thứ tự giới, hỏi thanh tịnh chưa? Vị 
A-xà-lê sau khi gõ thước, Ni đoàn đáp lại. Giới của 
Tỳ-kheo, đọc tụng từ câu. Khi tụng giới xong, thỉnh 
A-xà-lê quay trở về phòng. Tăng đoàn ởi vào lạy thầy 
trụ trì. 


*** 


!! Tướng hạnh (38 #7), chủ xướng lễ. 
112 Nghi biểu đường đường (4Á 2k # 3). Đây là thành ngữ khá phổ biến dùng để diễn tả 
người có dung mạo thần thái trang nghiêm, đỉnh đạ 


PHẨNHI 
TY-NINHẬT DỤNG 
VÀ QUY SƠN CẢNH SÁCH 


4S 


46 


47 


CHƯƠNG 3 
THỰC TẬP LUẬT NGHI HÃNG NGÀY! 


Luật sư Độc Thể biên soạn? 


I.THỰC TẬP HẠNH PHÚC BUỔI SÁNG 
1. THỨC DẬY BUỔI KHUYA (-# #)° 
Sớm khuya ngủ vừa tỉnh giấc 
Cầu cho tất cả chúng sanh 
Có được tầm nhìn tuệ giác” 
Thấu soi khắp cả mười phương.” 


1 T)-ni nhật dụng thiết yếu ( RẺ J, 8 +). Thích Nhật Từ dịch năm 2012. 

? Thời gian biên tập: Khoảng năm 1644-1661. 

3 Nguyên tác chữ Hán: Thùy miên thi ngộ, đương nguyện chúng sinh, nhất thiết trí giác, 
chu cố thập phương (8É R& #& ƒ# › “ý #RÑZ#+ › —13J% ? › BỊ #ãñ-† 3) 

* Đương nguyện chúng sinh ( '# #ã * + ), nguyện cầu cho tất cả mọi loài có tình thức, bao 
gồm con người và loài vật. Trong đó “nguyện” (#8, S. pramihita; pranidhäna): Chí nguyện, cầu 
nguyện, thệ nguyện, mong cho, cầu mong, ước nguyện. 

š Nhiết thức trí giác (— 3J2# 5): Còn gọi là “nhất thiết trí” (— 3#, S. Saruajña) hoặc 
Phật trí (#8 4). Đây là trí tuệ có khả năng soi thấu mọi sự việc hiện tượng như chúng đang là. 

5 Thập phương (- 2), bao gồm: đông, tây, nam, bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, 
thượng và hạ. 


48 Ì GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHI, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


2. DỌNG CHUÔNG (°§4š)” 
Tiếng chuông ngân vang pháp giới” 
Tối tăm núi Thiết” đều nghe 
Nghe trần,” thanh tịnh,'' viên thông? 
Muôn loài hết mê, tỏ ngộ. ° 

3.NGHE CHUÔNG (ñ]#4š)! 


Nghe tiếng chuông, phiền não'” sạch 


7 Nguyên tác chữ Hán: Nguyện thử chung thinh, siêu pháp giới, thiết vi u ám tất giai văn, 
văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nhứt thiết chúng sinh thành chính giác (#ã 4Š đt kg 
x# › #\El & BÍ & # M › R/#;3:##lR|t§ › —1J1£+ w®#). 

* Pháp giới (šk3&, P. Dhammadhatu; S. dharmadhatu): Cảnh giới (realm hoặc sphere) 
của sự vật (thập bát giới -† ^-Z*): Sáu căn, sáu trần, sáu thức); cảnh giới hữu tình, cảnh giới 
vô tình; cảnh giới phàm (Thiên, nhân, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh); cảnh giới thánh 
(Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát, Phật). Trong ngữ cảnh của bài thi kệ này, “pháp giới” ở đây 
được hiểu là “các cảnh giới phàm”. 

? Thiết Vi (4# l]): Gọi đủ là “Thiết Vi sơn” (4# l] vh ), núi Thiết Vì (S. Cakravala, Cakrauä- 
da), dãy núi được bao bọc bởi sắt, còn gọi là “luân sơn” Theo vũ trụ luận Phật giáo, trong núi 
Thiết Vi có địa ngục sắt, vô cùng u tối. 

!° Văn trần ( B] #š): Dùng trí tuệ không phân biệt để lắng nghe thinh trần, lắng nghe trần 
cấu, lắng nghe các phiền não, tuệ tri rằng âm thanh chỉ đơn thuần là âm thanh, không có chủ 
thể phân biệt, khách thể được phân biệt. 

!1Thanh tịnh (¿Ä š#, P.Visuddhi): Trong sạch, lắng trong, không bị vẩn đụ Tâm thanh tịnh 
là tâm thoát khỏi mọi trói buộc của tâm. 

'2 Viên thông (ll| ‡§): Tròn đầy, dung thông, không ngăn ngại, không trở ngại. Như Kinh 
Thủ Lăng Nghiêm đề cập 25 pháp tu viên thông của các vị thánh đệ tử, bao gồm viên thông sáu 
trần (2X /##), sáu căn (2X), sáu thức (2x33) và bảy đại (+ X). 

!3 Chính giác (ES!): Còn gọi là Chính đảng giác (% E 5°), Chính đảng chính giác (Œ 
St), Tối chính giác (1E), Vô thượng chính đẳng chính giác (#&_ÈL # E#, P. 
Sammasambuddha; S. Samyaksambuddha), giác ngộ chân chính, giác ngộ toàn mãn, toàn giác, 
giác ngộ tuyệt đối, giác ngộ siêu tuyệt. Hán Việt phiên âm là “tam miệu tam bồ-để” ( £ ‡¿ “ 
r+). 

'* Nguyên tác chữ Hán: Văn chung thỉnh, phiển não khinh. Trí tuệ trưởng, bồ-đề sanh. 
Ly địa ngục, xuất hỏa khanh. Nguyện thành Phật, độ chúng sinh ( R]4š ## › #§‡l‡£ › # 8 
+ ' + ' ÑRHbÿÄ › tị kit › BRXPh ' R12 ° sẽ › Huiệ ïHR33#?]). 

'š Văn ( ñ], S. kala): Nghe, sự nghe. Khi có một âm thanh vang lên, thính giác nhận biết thì gọi 
là nghe. 

! Phiển não (J8 Hỗ, P. kilesa; S. kleéa): Các trạng thái tâm lý tiêu cực, làm khổ não và nhiễu 
loạn tâm trí con người, gây chướng ngại cho sự giác ngộ và giải thoát. 


CHƯƠNG 3: THỰC TẬP LUẬT NGHI HẰNG NGÀY | 49 


Trí tuệ'” lớn, bồ- để! tăng 

Lìa tù ngục, ? thoát lửa hầm”” 
Nguyện thành Phật, độ chúng sinh.”' 
Án, già-la đế-da sa-bà-ha. 


4.MẶC ÁO (#24)? 


Khi khoác y” vào cơ thể 

Cầu cho tất cả chúng sinh 
Đạt được căn lành,?? cội đức 
Bờ kia? đến được thật nhanh. 


!” Trí tuệ (4# ÄŠ, P. paññä S. prajñä): Còn gọi là tuệ giác, minh giác, trí giác. Là năng lực 
quan trọng nhất trong năm năng lực (bala), là yếu tố cuối cùng của ba học thánh (sikkhä) và 
sáu toàn thiện (pãramit3). 

!3 Bồ-đề ( ‡t #, P=S. bodhi): Phiên âm Hán Việt của tiếng Pali và Sanskrit là “bodhi”, có 
nghĩa là giác (®°) hay trí tuệ (4ÿ Š). 

'? Địa ngục (3,#, P. miraya; S. niraya, naraka): Còn gọi là đường địa ngục (địa ngục đạo 
}b,33š ‡ ), cõi địa ngục (địa ngục thú ‡,3* #&), hiện hữu địa ngục (địa ngục hữu 3È,4#‡ 2) hay 
thế giới địa ngục (địa ngục giới ‡,3 7+). 

?9 Hỏa khanh ( k 32): Hầm lửa nóng. Ngoài ra, hầm lửa còn là hình ảnh đại điện cho các tâm lý 
bức bách, hận thù. 

”' Mong được giác ngộ toàn mãn để cứu độ khắp quần sinh. 

2 Nguyên tác chữ Hán: Nhược trước thượng y, đương nguyện chúng sinh, hoạch thắng 
thiện căn, chí pháp bỉ ngạn (3 3L : ##ã#4L#+ › ÄÉŠ}R ! # k4 #). 

?3 Thượng y (_ 2x): Dịch nghĩa từ tiếng Sanskrit “samghätï”, vốn được phiên âm Hán Việt 
là “Tăng-già-lê y” (i 2e Ất 2x). Theo Phật giáo Nam truyền, khi thuyết pháp, nghe pháp, làm 
lễ, bố-tát, yết-ma, khất thực... các Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni phải đắp thượng y. Theo Phật giáo 
Bắc truyền, thông thường Tăng sĩ chỉ mặc áo ca-sa (2# Äš ) và áo trường/ tràng (nếu ống tay áo 
rộng thì gọi là “áo hậu”), khi tham dự các lễ quan trọng mới đắp y. 

?'Thiện căn ($3, P. Kusala-mila; S. Kuéala-mäla): Còn gọi là thiện bản (5$ ®), đức 
bản (4& ®), là gốc rễ sinh ra các pháp lành ( #3*X> 3K). Có ba gốc rễ thiện ( < Š#-3#) là 
không tham ái ( & 3), không sân hận ( # 8#), không si mê ( # #‡). 

35 Bỉ ngạn (4# #š, S. Paramitä): Bờ bên kia. Sự toàn thiện, trọn vẹn, tuyệt hảo. Dịch nghĩa 
của từ “ba-la-mật-đa” (3š šš # # ), vốn phiên âm từ Pãramitä. 


ŠØ | GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHỊ, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


5. XUỐNG GIƯỜNG (Ƒ #)* 


Từ sớm, trưa chiều đến tối,”” 
Mọi loài” giữ mạng sống mình 
Nếu bước chân này dẫm chết 
Cầu cho sớm được vãng sinh.”? 
Án, dật-đế luật-ni sa-ha 
6. BƯỚC ĐI KHÔNG HẠI TRÙNG” (47# 445 ä)''! 
Cất chân”” từng bước trong ngày 
Cầu cho tất cả mọi loài 
Sớm thoát biển sầu sinh tử 
Pháp lành,” công đức đủ đây. 


3 Nguyên tác chữ Hán: Tùng triêu dần đán trực chí mộ, nhất thiết chúng sinh tự hồi hộ, 
nhược ư túc hạ táng kỳ hình, nguyện nhữ tức thời sinh Tịnh độ (4 #8 # 8 ä # š : —1J 5: 
+ Bìg8?š › #7 F7 ' ñ8;kRpn‡+:# + ° s§ › &#?@?). 

? Tùng triêu dần đán trực chí mộ (4 # # 8 ñ # ‡-), từ sáng sớm đến chiều tối. Triêu 
( #): Sáng sớm, khi mặt trời chưa ló dạng. Dần ( #): Từ 3-5 giờ sáng. Đán ( 8): Lúc mặt trời 
vừa mọc lên. Mộ ($&): Chiều tối, khi mặt trời lặn. 

3$ Chúng sinh ( S& %, P. Saffa; S. Saftua): Chỉ chung cho con người và con vật có tình thức 
(2 1ì) hoặc hàm thức (2-3), vốn được hình thành bởi nhiều yếu tố (4 3X ## #f +). Trong 
ngữ cảnh bài thi kệ này, “chúng sinh” chỉ các loài bò, bay, máy, cựa, côn trùng vi tế... có sinh 
mạng, ham sống, sợ chết. 

Tức thời sinh tịnh độ ( Ep 8Ÿ + ‡# +), tức thời tái sinh về cõi Phật. Trong đó “tịnh độ” (š# 
+, S. Sukhauaf): đọc đúng là tịnh thổ, tức thế giới thanh tịnh của các Phật, tức cõi Phật. 

3 Hành bộ bất thương trùng (4T? 15 s#š), bước đi không tổn thương loài côn trùng. 
Trong đó “hành bộ” (4T), bước đi; đi bộ. Đi là một trong bốn động tác (ba động tác còn lại 
là đứng, ngồi và nằm) mà người xuất gia cần làm chủ bằng chính niệm, để tránh các rủi ro và tai 
nạn. Trùng ( đš.): Chỉ chung cho loài côn trùng, vi trùng, sâu bọ vv... “Bất thương trùng” (+ 
Tã #š,) là không làm tổn hại mạng sống của các loài nêu trên. 

3*' Nguyên tác chữ Hán: Nhược cử ư túc, đương nguyện chúng sinh, xuất sinh tử hải, cụ 
chúng thiện pháp. Án, địa-rị nhật+ị sa-ha (3?#*3* #, ##ã#L+ : h+Z#;/§ › RX#tLš 
3x ° "& › hkh°ậ| H 9f| #2). 

3 Cử ư túc (#&3* 8), cất bước chân lên. 

3 Sinh tử (  ZE, P=S. Samsära): sống và chết; tái sinh và tái tử. Còn gọi là luân hồi ( #38, 
samsãra) vô tận hay biển khổ sinh tử ( + ZE 3 3#). 

Thiện pháp (-£›%, P. Kusala-dhamma, S. Kusala-dharma): Tất cả việc thiện, tích cực, có 
giá trị cho con người, ở hiện tại và tương lai. 


CHƯƠNG 3: THỰC TẬP LUẬT NGHI HÀNG NGÀY | Š] 


Án, địa-rị, nhật-rị sa-ha 

7.RA KHỎI PHÒNG (# #)'* 
Từng bước chân đi khỏi phòng 
Cầu cho tất cả chúng sinh 


Thấm nhuần trí Phật” thậm thâm 
Vãy chào ba cõi trầm luân.”” 


II. THỰC TẬP CHUYỂN HÓA BẤT TỊNH 
8. VÀO NHÀ VỆ SINH (#*ÿïj)®% 


Khi đưa phần uế”” ra ngoài 
Cầu cho tất cả mọi loài 

Bỏ tham,'° si mê,”' giận tức” 
Dứt sạch tội lõi nhiều đời.” 


3 Nguyên tác chữ Hán: Tùng xá xuất thời, đương nguyện chúng sinh, thâm nhập Phật trí, 
vĩnh xuất tam giới. ({£ + th 8Ÿ › ýf#ã⁄+ : RA f# : kihh=z=Z$*). 

3 Phật trí (4 4Ÿ, S. Buddha-jñãna): Còn gọi là Phật huệ (4š ‡Š, S. buddhajñä), nhất thiết 
trí (S. Sarwajñatä) nhất thiết chủng trí (S. Sarajña-jñãna). Trí tuệ của đức Phật (®b Ƒt &J 24 
Sš) gồm có hai loại: a) Vô thượng chính trí ( #& _L 1E 4, S. Anutfara-samyak-sambodhi) và b) 
Nhất thiết chủng trí (— 3J4§ 4ï ). Đây là trí tuệ cao nhất, thẩm thấu bản chất các sự vật hiện 
tượng như chúng đang là, soi sáng đạo đức và lối sống cao vĩ của bậc giác ngộ toàn mãn. 

‡ Tam giới ( = ?*, S. Trailokya, triloka, triđhätu): Còn gọi là tam hữu ( = #, S. tri-bhava), 
có nghĩa là ba thế giới, ba cảnh giới, ba hiện hữu, gồm dục giới (4 #*, S. Kãmadhätu), sắc giới 
( &,3X, S. Rupadhatu), vô sắc giới ( & , 7, S. Arpadhatu). 

3 Nguyên tác chữ Hán: Đại tiểu tiện thời, đương nguyện chúng sinh, khí tham sân si, 
quyên trừ tội pháp. Án, ngận-lõ-đà-gia sa-ha (›]›‡# H › 8X + › # ân Øi › Zjl⁄£ 
3F;⁄ ° s& ' 1R & fẽ RR ÿ 3). 

3 Đại tiểu tiện (®.;]*‡# ), đi cầu và đi tiểu. 

* Tham (3, P. fanhã; S. trsaä): Gọi đủ là tham ái (fanhä). Là một trong ba gốc rễ bất thiện (P. 
akusala-mila; S. akuáala-mila), tham gồm có ba phương điện: a) Dục ái (P. kãma-tanha), hay dục 
lậu (P. kãmogha), b) Hữu ái (P. bhaua-tanhã) hay hữu lậu (P. bhauogha, hữu lậu), c) Vô hữu ái (P. 
tibhaua-tanhä) 

+! Sĩ (#ä, P=§. moha): Còn gọi là vô minh ( # 8Ä, P. awijjã; S. auidyä) hay mê mờ, ngu xuẩn, 
không có kiến thức, thiếu hiểu biết... 

*® Sân (RẺ, P. dosa; S. duesa): Sân hận, hận thù. 

* Quyên trừ tội pháp (ä8j‡ 3Ẽ ¿k), vứt bỏ các điều tội lỗi, xấu ác. 


52 | GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHỊ, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


Án, ngận-lõ-đà-da sa-ha. 

9. RỬA SẠCH (3.:#)* 
Vệ sinh xong“ rồi dùng nước” 
Cầu cho tất cả chúng sinh 
Thực tập pháp môn siêu xuất”” 
Cõi lành đến được thật nhanh. 
Án, thất rị bê hê sa-ha. 


10. TẨY NHƠ BẨN*® (+#*x)*® 


Rửa sạch hậu môn, chỗ kín 
Cầu cho tất cả chúng sinh 

Sạch sẽ" toàn thân, hòa thuận"! 
Không còn cấu uế trong tâm. 
Án, hạ-nẵng-mật-lật-đế sa-ha. 


# Nguyên tác chữ Hán: Sự ngật tựu thủy, đương nguyện chúng sinh, xuất thế pháp trung, tốc 
tật nhi vãng. Án, thất-rị bà-hê sa-ha (#327k › ###R 4+ : tH¿k# › Xí ° sẽ › 
4| 3# Añ 3ÿ #T ) 

* Sự ngật ( S#3£): Khi việc đã xong. Trong ngữ cảnh của bài thi kệ này, “sự ngật” có nghĩa 
bóng là “đi vệ sinh xong” hoặc đi cầu, hay đi tiểu xong. 

% 'Tựu thủy (3.2): Sử dụng nước. Trong ngữ cảnh của bài thi kệ này, “tựu thủy” có nghĩa 
bóng là “dùng nước dội cầu” cho nhà vệ sinh và bồn cầu được sạch sẽ, hoặc dùng nước rửa hậu môn 
và chỗ kín. Xa hơn nữa, người xuất gia dùng nước Phật pháp rửa tâm mình. 

# Xuất thế pháp ( tị +3*): Gọi đủ là “xuất thế gian pháp” ( gh +# Rị] 3), tức phương pháp 
hướng đến giác ngộ và giải thoát khỏi sinh tử, luân hồi trong ba cõi (dục giới, sắc giới và vô sắc 
giới) và sáu đường (thiên, A-tu-la, nhân, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục). 

*8 Khử uế (k#X): rửa sạch các nhơ uế. 

® Nguyên tác chữ Hán: Tẩy địch hình uế, đương nguyện chúng sinh, thanh tịnh điều nhu, 
tất cánh vô cấu. Án, hạ-nẳng mật-lật-đế sa-ha (2bÄ£7⁄#Ä › #§R 4L + : ¡3# : # #5 
&3%5 - 9$ ' Ã 5 # ÍR W j ? 1). 

5° Thanh tịnh (‡Ÿï#, P. suddha, visuddha, parisuddh; S. áuddha, viáuddha, pariáuddha): 
Sạch sẽ, không còn nhơ bẩn (vô cấu, ## 3#). 

Š! Điều nhu (3j Ã ): Điều hòa, nhu nhuyến. Thân thể con người được cấu tạo bởi bốn yếu 
tố: Đất, nước, lửa, gió, dù nương tựa nhau, nhưng chúng chống trái nhau. Khi làm chủ được 
thân, con người trở nên điều hòa, thăng bằng. Khi làm chủ được tâm, con người trở nên nhu 
mì, an vui. 


CHƯƠNG3: THỰC TẬP LUẬT NGHI HẰNG NGÀY | Š53 


11. RỬA TAY (;##)*° 


Dùng nước rửa sạch chân tay” 
Cầu cho tất cả mọi loài 
Có được đôi tay trong sạch 
Giữ gìn”? chánh pháp Như Lai.* 
Án, chủ-ca-ra-da sa-ha. 

12. RỬA MẶT (3 #)°5 


Dùng nước rửa sạch mặt mày 
Cầu cho tất cả mọi loài 

Thực tập pháp môn”” chuyển hóa 
Không còn cấu uế”” khổ đau. 

Án, chủ-ca-ra-da sa-ha. 


13.UỐNG NƯỚC (4*#z)®° 


3“ Nguyên tác chữ Hán: Di thủy quán chưởng, đương nguyện chúng sinh, đắc thanh tịnh 
thủ, thọ trì Phật pháp. Án, chủ-ca-ra-gia sa-ha (!Azk #8 'Ý › #f#ã#L+ › 13:Ÿ;##† › #‡t 
43k ° °& + + thuế HỆ ÿj 3T) 

5 Dĩ thủy quán chưởng (#4 zk # %), rửa sạch bàn tay bằng nước. 

*Thọ trì (#‡‡, S. udegrahana): a) Lãnh thụ và ghi nhớ, hay tiếp nhận và thực tập, như 
trong thuật ngữ “thọ trì giới luật” hay “thọ trì Phật pháp” b) Tiếp nhận và giữ gìn, như trong 
thuật ngữ “thọ trì tam y” (#‡#‡ =2). 

5 Phật pháp (%8 3+, P. buddhadhamma, buddha-sãsana; S. buddhadharma, buddha-§ãsa- 
na): Chỉ cho tất cả chân lý (P. đhamma; S. dharma) và đạo đức (P. sla; S. 4a) được đức Phật 
thuyết giảng trong 45 năm, được biên tập thành Kinh tạng và Luật tạng. 

5 Nguyên tác chữ Hán: Dĩ thủy tẩy diện, đương nguyện chúng sinh, đắc tịnh pháp môn, 
vĩnh vô cấu nhiễm. Án, lam sa-ha (2 zk3Lứ › ###ãXX + › 1†;#¿kF1 › k6 3š › sẽ › 
đế 3? >). 

# Pháp môn (3*F]): Thuật ngữ Phật học Trung Quốc, có nghĩa đen là “cánh cửa đi vào 
Phật giáo”. Trong văn học Pali, không có khái niệm “pháp môn, chỉ có khái niệm “pháp uẩn” (3% đã, 
P: dhammakkhandha; S. dharmaskandha), vốn có nghĩa là “chủ đề Phật pháp”. 

š8 Cấu nhiễm (3 3š): Tên gọi khác của phiền não (J8 1ä, P. kilesa; S. kleýa) hoặc trần lao 
(7š 3), lao trần (5# Jš), các trạng thái tâm lý tiêu cực làm nhơ bẩn tâm con người. 

3“ Nguyên tác chữ Hán: Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử 
chú, như thực chúng sinh nhụ Án, phộc-tất ba-ra-ma-ni sa-ha (8š #8 — #kzk : ^\ 3š 9 ƒ #3, › 
32‡†9t : tuậ 3X 2+ HỊ › sẽ › dỆ Ã »\ i8/# E 3) 3|). 


Š4 | GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHỊ, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


Phật thấy”” trong mỗi ly nước 
Tám vạn bốn ngàn”! vi trùng 
Uống nước không trì tâm chú” 
Như nuốc chúng sinh” vào lòng. 
Án, phạ-tất-ba-ra-ma-ni sa-ha. 


II. LỄ BÁI TRÊN ĐIỆN PHẬT 


(Pháp y, tọa cụ, đạo tràng và lễ bái) 
14. ĐẮP Y NĂM ĐIỀU"!(# #&)% 


tớ 


Lành thay,” chiếc y giải thoá 
Tượng trưng ruộng phước” uô biên”? 


5° Quán (##, S. ipaáyanä): Nhìn tỏ ngộ được thật thể của mọi sự vật như chúng đang là. 

%! Bát vạn tứ thiên (84.000): Hình dung từ chỉ số nhiều, thường được sử dụng tại Ấn Độ 
để chỉ cho số nhiều khó tính đếm được, khó đo lường được, chứ không phải là số thực. 

® Chú (9È, Tủ, S. mantra, dhãrarn): Còn gọi là đà-la-ni (Ƒề š§ /É, S. đhãragï). Thường dịch là 
“tổng trỲ, tức làm cho tâm được chuyên nhất và gồm thâu, nhờ đó, vọng tâm được dừng lại. Về sau, 
“tổng trì” được lý giải là “eom tất cả pháp lành” và “giữ gìn các pháp lành từ đó, người ta tin rằng thần 
chú có công năng mầu nhiệm, có thể hóa giải bệnh tật, khổ đau, nghịch duyên. 

53 Chúng sinh nhục ( š % P), thịt của các loài có tình thứ 

% Ngũ y (# 3K): Y năm điều, y năm sọc ( #i& 3K). Y này nếu tính theo bể ngang từ trái 
sang phải có năm sọ Điều hay sọc là ô chữ nhật dài, theo chiều đứng. Mỗi sọc của y năm điều 
có 1 ô chữ nhật lớn và 1 ô chữ nhật nhỏ bằng phân nửa l1 ô này. Vị trí của các sọc được sắp so le: 
Sọc 1, 3, 5 có ô nhỏ ở trên, ô lớn ở dưới; sọc 2, 4 có ô lớn ở trên và ô nhỏ ở dưới. Là một trong 
ba y của Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni (tt #‡‡ £ 2K), từ lúc lãnh thụ giới Cụ túc cho đến 10 năm 
sau, các Tăng sĩ thường mặc y này. Trong Phật giáo Trung Quốc, y năm điều còn gọi là y tác vụ, 
thường được mặc trong những dịp xuất, nhập, vãng, lai, lao vụ, chấp tác, v.v... 

® Nguyên tác chữ Hán: Thiện tai giải thoát phục, Vô thượng phước điền y, Ngã kim đảnh 
đới thọ, Thế thế bất xả ly. Án, tất-đà-da sa-ha (#‡\ ##H?,Nk › #& _E‡ã 2< : Ä 218#\ & › 
+ le ät ° sẼ, Á Pẽ HỆ ÿj 3T). 

% Thiện tai (-£4\, P=S. sãđh¿): Lành thay! Quá tốt đẹp! (2 ##f ƒ ) Làm tốt quá ({E3#), 
thành tựu thiện ( -Ý ,), thù thắng quá (ÄŠ-), chân chính quá (1E). 

% Giải thoát phục (## WàJE.): Còn gọi là “giải thoát y” (## Wè 4x). Y phục giải thoát, y giải 
thoát, áo giải thoát. Tên gọi chung của áo dành cho Tăng sĩ Phật giáo. 

58 Phước điền y (3ã W 2X): Y ruộng phước, y hình ruộng phước, biểu tượng của phước báu 
mà người tại gia cần gieo giống phước, qua sự cúng dường cho Tăng đoàn. 

5 Vô thượng (#& _E, S. anuffara): Không có gì cao hơn (3£ _È), không gì vĩ đại hơn (14 
Jñ-), không gì đáng kính hơn (1# Ÿ), số một ( ?Š —). 


CHƯƠNG 3: THỰC TẬP LUẬT NGHI HẰNG NGÀY | Š5Š 


Nay con đem đầu tiếp nhận 
Đời đời”” không rời khỏi thân. 
Án, tất-đà-da sa-ha. 

15. ĐẮP Y BẢY ĐIỀU" (+)? 
Lành thay, chiếc y giải thoát 
Tượng trưng ruộng phước tột cùng 
Nay con đem đầu tiếp nhận 
Đời đời thường đắp” trên thân. 
Án, độ-ba-độ-ba sa-ha. 

16. ĐẮP YLỚN ?(&®&)” 
Lành thay, chiếc y giải thoát 
Tượng trưng ruộng phước tột cùng 


79 Thế thế (3+): Còn gọi là “thế thế, sinh sinh”, có nghĩa là đời này và kiếp nọ, đời này và 
đời khác. 

7! Thất y (+): Y bảy điều, y bảy sọc. Y này nếu tính theo bề ngang từ trái sang phải có 
bảy sọ Điều hay sọc là ô chữ nhật dài, theo chiều đứng. Mỗi sọc của y bảy điều có 2 ô chữ nhật 
lớn và 1 ô chữ nhật nhỏ bằng phân nửa 1 ô này. Vị trí của các sọc được sắp so le: Sọc 1, 3, 5, 7 
có ô nhỏ ở trên, ô lớn ở dưới; sọc 2, 4, 6 có ô lớn ở trên và ô nhỏ ở dưới. Là một trong ba y của 
Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni ( tk ứ ‡‡ Z 2X), mà sau 10 năm từ lúc lãnh thụ giới Cụ túc trở đi, các 
Tăng sĩ mới mặc y này. Trong Phật giáo Trung Quốc, y bảy điều được gọi là “y nhập chúng” 
được mặc trong những dịp bố-tát, tự tứ, tọa thiển, lẽ bái, tụng kinh, nghe kinh, tựu hội, nhập 
chúng, vz... 

72 Nguyên tác chữ Hán: Thiện tai giải thoát phục, vô thượng phước điển y, ngã kim đảnh 
đới thọ, thế thế thường đắc phi. Án, độ-ba độ-ba sa-ha (É#\ ## WàRR › &_L‡ãwW2‹ : #\⁄2-TÃ 
ÄW\ <5: tr 1L ‹ sẽ › RE R3X?)?]). 

73 Phi (3#): Đắp y hoặc mặc y trên đôi vai. 

7 Đại y (2): Y lớn. Y Tăng-già-lê có 9 điểu/ sọc đến 25 điều/ sọc được gọi chung là đại 
y. Tác phẩm “Thích Thị Yếu Lãm” (#š K.*# fŠ,) giải thích rằng: “Y 9 điều, 11 điều, 13 điều được 
gọi là y hạ phẩm (“F #ä3K) có hai ô/ mảnh dài, một ô/mảnh ngắn. Y 15 điều, 17 điều, 19 điều 
được gọi là y trung phẩm ( !P #ä2K) có ba ô dài, một ô ngắn. Y 21 điều, 23 điểu, 25 điều được 
gọi là y thượng phẩm (_E zšX) có bốn ô dài, một ô ngắn”. 

7 Nguyên tác chữ Hán: Thiện tai giải thoát phục, vô thượng phước điền y, phụng trì Như 
Lai mệnh, quảng độ chư chúng sinh. Án, ma-ha ca-bà, ba-tra tất-đế sa-ha (-É#\ #‡ Ñè,NR › # 
L3 2k : &Äiin k2 : / 3Ä L4 ° vẽ › #?Tit3yYjt°6/Á t Ø ?). 


ŠỐ | GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHỊ, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


Giữ gìn sinh mệnh của Phật” 


Hóa độ muôn loại mười phương. 

Án, ma-ha-ca-bà, ba-tra-tất-đế sa-ha. 
17.DỤNG CỤNGỒINẰM (#\8-)” 

Khi dùng vật trải ngồi * nằm? 

Ươm mầm, nuôi lớn?° tâm linh?! 

Trải đường đi lên đất thánh” 

Giữ gìn sinh mệnh Như Lai. 

Án, đàn-ba-đàn-ba sa-ha. 


18. LÊN ĐẠO TRÀNG"! (#&›š 37)°5 


75 Như Lai mệnh (3u 2% 40"): Mạng sống của Như Lai, mạng mạch của đức Phật. Trong đó 
“Như Lai” (4ø 2®, P=S. Tathägata): Bậc đến như thế và đi như thế ((he one who has thus gone,, 
or “thus cơme”), một trong mười hiệu của đức Phật. 

7 Nguyên tác chữ Hán: Ngọa cụ Ni-sư-đàn, trưởng dưỡng tâm miêu tánh, triển khai đăng 
thánh địa, phụng hành Như Lai mạng. Án, đàn-ba, đàn-ba sa-ha (E\ 8-/,Ég3ð › K»u đã 
}}È : Em # kh, › Ã47‡u #9 ° sẽ › 131B 3X ÿÓ ?]). 

78 Ni-sư-đàn ( #, Én 3ð, S. ni mổ): Phiên âm khác là “ni-sư-đản” ( #, Éi {3), viết đủ là “ni- 
sư-đản-na” (  ÉR 4# ZlŸ), có nghĩa là: a) Tọa cụ (4# `) là vật lót chỗ ngồi, vật để ngồi, b) Tọa 
y (43) là vải lót chỗ ngồi, tấm vải lót ngồi. c) Vải lót chân. 

7° Ngọa cụ (XE, D. sayanäsana; S. §ayanäsana): Cũng gọi là “phu cụ” (#3). a) Các 
dụng cụ phục vụ cho việc ngủ nghỉ, gồm giường, chăn, ga, đệm, gối, chiếu, b) Tấm trải để nằm. 

*°Trưởng dưỡng (-&Š): Viết tắt là “dưỡng” (2Š) Sinh trưởng và dưỡng dục (+ Š ). 
Nuôi dưỡng (Š 8). 

*! Tâm (2>, P=§. ciffa): a) Phiên âm là “chất-đa” ( #' # ), có nghĩa là tổ hợp nhận thức (3š ảã ), 
nương vào hệ thống thần kinh, tạo ra các hoạt động cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức đối 
với thế giới đối tượng. 

8 Thánh địa ( # ‡b,): Đất thánh, cõi Phật, nơi bậc Thánh ở. 

33 Phụng hành Như Lai mệnh (&4†+‡w 3 2t), tiếp nhận và thực hành mạng mạch của 
Như Lai. 

* Đạo tràng (3š 37, P=S gaya): 1) Còn gọi là Phật đạo tràng (Ð:š 37, S. bodhimandala), 
hay Bồ-đề Đạo tràng (3É 32, S. Bodhgaya), nơi Phật thành đạo (7 šš 43 ‡h, 27), Nơi quần 
chúng học đạo, nơi tu học, nơi tu tập (##:š 4937 Øƒ). 3) Chùa Phật (§3†), 4) Nơi cúng 
dường (#‡ ®% 89 ‡ử, 2). 

3 Nguyên tác chữ Hán: Nhược đắc kiến Phật, đương nguyện chúng sinh, đắc vô ngại nhãn, 
kiến nhút thiết tì -Án a-mật lật-đế hồng phất-tra (3ˆ4‡ R,š › 5 ñR 3+ › 1 &ö%£RR › 
Ñ,—ĐI4R + sE + PI# §b*E 3#») 


CHƯƠNG 3: THỰC TẬP LUẬT NGHI HÀNG NGÀY | Š57 


Khi nhìn thấy Phật uy nghiêm 
Cầu cho tất cả chúng sinh 
Được mắt trí tuệ soi thấu? 
Thấy được các Phật hiện thân. 
Án, a-mật-lật-đế hồng-phấn-tra. 


19.CA NGỢI PHẬT (š#4}.)* 
Pháp vương” ngôi giác cao vời”? 
Ba cõi không người sánh ngang 
Thầy” dạy trời người khắp chốn 
Cha lành”' bốn loài” mười phương 
Quy ngưỡng” trong từng tâm niệm 
Tu tập, dứt nghiệp ba đời” 


3 Đắc vô ngại nhãn (4Ÿ # #8), được pháp nhãn không có chướng ngại. Trong đó “vô 
ngại” ( #& 3, S. apraihata): Không có chướng ngại (¿3 2% Fš# 3#), không bị trục trặ Nhãn (RR, 
P. cakkhu; S. cakgus): 1) Con mắt (eye), 2) Nhìn (siehf), 3) Nhãn quan (1sion). 

3 Nguyên tác chữ Hán: Pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhơn chỉ 
đạo sư, tứ sinh chi Từ phụ. Ngã kim tạm quy y, năng diệt tam kỳ nghiệp, xưng dương nhược tán 
thán, ức kiếp mạc năng tận (k# Lb® ›: Z7t 1a ›: XÃA> 3É › ng+‡ + 4ì › 
#\ 2# Bñ1k › §hờ\ =1&Š ' Âã17373 3X › {R3 86). 

38 Pháp vương (3x +, P. Dhammaräja, S. Dharmaräja): Vua Phật pháp, vua chánh pháp, 
vua chân lý. Tên gọi khác của đức Phật. 

3® Vô thượng Tôn ( # _È EŸ, S. anuftarapurusa): Đồng nghĩa với “Vô thượng sĩ” ( & _È +). 
Bậc được tôn kính tuyệt đối, bậc tối tôn, bậc không ai có thể vượt qua. 

Thiên nhân chi đạo sư (XÃ >.‡‡#): Gọi tắt là “thiên nhân sư” (X ÄÉ§, S. 
deuamanusyänämn §ãs†), bậc thầy dẫn đắt của loài người và cõi trời. 

?!'Từ phụ ( á 2+), đấng từ bi như người cha hiển từ. 

? Tứ sinh (wg +, S. cafur-yoni): Bốn loại sinh sản, theo đó, con người và động vật đã có 
mặt trên đời. Tứ sinh bao gồm: 1) Thai sinh (R& , S. jarãywja): Sinh ra từ bao thai, còn gọi 2) 
Noãn sinh (ốp +, S. anda/a): Sinh ra từ trứng, 3) Thấp sinh ( 3# +, S. samsuedaja): Sinh ra từ 
sự ẩm thấp, 4) Hóa sinh (4b +, S.aupapäduka): Sinh ra từ sự biến hóa. 

°3 Quy y ( ## †k, 4R 1k, P. sarana; S. éarana): Quay về nương tựa. Cung kính nương vào đức 
Phật, chánh pháp và Tăng đoàn. 

?'Tam kỳ nghiệp ( <3& Š): Nghiệp của ba a-tăng-kỳ. Trong đó “ba-kỳ” ( = 3&) là viết tắt 
của “tam a-tăng-kỳ kiếp” ( FT ]# 3&3)) hoặc “tam đại a-tăng-kỳ kiếp” ( < XTi# 3&3#?), là 
số năm mà các bậc Bồ-tát cần tu hành để thành Phật. A-tăng-kỳ là số từ chỉ cho cực đại. Nghiệp 
(%,P. kamma; S. karma): Hành vi (#T Ä), hành động (4T Š), động tác ( Š#J †E), tư tưởng 


58 | GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHỊ, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


Ngôn từ con dùng khen ngợi 
Muôn kiếp không thể nào xong. 
20. ĐẢNH LẺ PHẬT” (3# #})* 
Trời đất bao la?” thua Phật 
Mười phương”” không thể sánh bằng”? 
Thế gian'?° bao người con gặp 
Như Lai là bậc độc tôn. 
Phổ lễ chơn ngôn: `" Án, phạ-nhật-ra-hộ 


IV. CHÁNH NIỆM TRONG ĂN UỐNG 
21. CÚNG'® BÌNH SẠCH ($t‡ ?#š#,)!93 
Khi cầm bình sạch'“ trên tay 


(838), tạo tác (8£). 

% Lê Phật (3# 4): Lạy Phật, thông thường là lẽ lạy Phật Thích-ca (2# ## ###»). Khi lạy khắp 
các đức Phật (36 ‡ — 37J 3# 4#), hay lễ bái các đức Phật ở mười phương (3# ## -† 23 3#4#š) thì 
được gọi là “phổ lẽ” ( # 3#). Lễ Phật là hành vi tín ngưỡng phổ biến của người tu học Phật. Lễ 
Phật có nhiều lợi ích như: a) Sám hối nghiệp chướng, b) Trải nghiệm tĩnh tâm, c) Tăng trưởng 
sức khỏe do vận động toàn thân. 

% Nguyên tác chữ Hán: Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệc vô tỉ, 
thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhứt thiết vô hữu như Phật giả. Phổ lễ chơn ngôn: Án, phộc- 
nhật-ra, hộc (X.EXF &+4uf# › 2# 7+7 &kL › ti] Ø2 ft ãã R, ! — I§Á2R 3a 
Hết © # BE ÑE : sẽ › 99 H 48), 

#7 'Thiên thượng thiên hạ (& _L &F): Trên trời, dưới đất. 

%8 Thập phương thế giới (-} 3 -+?*`): Các thế giới ở mười phương. “Thế giới” (+ #£, 
P=S. Joka), còn gọi là “thế gian” (3# Rĩ]), gọi tắt là “giới” ( Z*). Thế giới là nơi cư trú của chúng 
sinh ( + /# {‡k> ñf1JÄ ) gồm hành tinh, quốc độ, núi, sông. 

?® Vô tỷ ( & kh, S. anipamah): Không thể so sánh được, không thể ngang bằng, là số một. 

!99 Thế gian (+# li], P=S. loka): 1) Cũng gọi là “thế giới” (3# Z*), 2) Còn gọi là thế tục (+#ˆ 
†8) hay phàm tục (L3). 

191 Phổ lẽ chân ngôn (-# ‡# Š š ): Chân ngôn được sử dụng trong lúc phổ lễ, tức lễ khắp 
các đức Phật ( šý ‡# 83 Z{ š§ > ñ š 4á # 38 ñ š `). 

! Cúng (4#, S. p¡jä): Hiến cúng, cúng dâng, cúng dường. 

' Nguyên tác chữ Hán: Thủ chấp tịnh bình, đương nguyện chúng sinh, nội ngoại vô cấu, 
tất linh quang khiết, Án, thế-già lõ-ca sất-hàm-sất, sa-ha. Thang tịnh bình chân ngôn: Án, lam- 
saha (#‡$\/#ï§ › #fR#X#+ ' N15 ' 2 23Ä ° °& : 3im"Ñn°V, sV3} 35T ° 
5# š : sẽ : l7 ?]). 

!% Tình bình (š#*R,„ S. kamandalu, uardhanikä): Bình sạch. Bình nước được các đạo sĩ 


CHƯƠNG 3: THỰC TẬP LUẬT NGHI HẰNG NGÀY | S59 


Cầu cho tất cả mọi loài 

Trong và ngoài? thân đều sạch'" 
Tâm trí sáng rỡ, tỉnh anh 

Án, thế-già-rô-ca-sất-hàm, sất-sa-ha 
Chơn ngôn rửa bình sạch 

Án, lam sa-ha. 


22. CHÂN NGÔN RÓT NƯỚC! (3# zk ä š ) 


` 


Án, phạ-tất-bát-ra-ma-ni sa-ha!98 


Nẵng-mô tô-rô-bà-da, đát-tha-nga-đa-da, đát- 
điệt-tha. Án, tô-rô-tô -rô, bát-ra-tô rô, bát-ra-tô-rô 
sa-bà-ha.! 


23.ĂN'"°CƠM(&)!" 
Khi nhìn thấy chén trống không 


(Sa-môn hoặc Bà-la-môn) sử dụng để uống nước. 

!% Nội ngoại ( P #}, S. adhyätma-bahirdhä): 1) Bên trong và bên ngoài, 2) Trong [tâm | và 
ngoài [thân], 3) Trong [thân] và ngoài [thân]. 

!% Vô cấu ( #3, S. 0imala; amala): 1) Không nhơ bẩn, không cấu uế, không dơ, không ô 
nhiễm, 2) Đồng nghĩa với vô lậu ( # 3ã), tức không còn phiền não nhiễm ô ( #& — 318 ti šT 3š). 

!# Quán (3Š): 1) Đồng nghĩa với “quán thủy” ( 3Š zk) tức rót nước, tưới nước, đổ nước, 2) 
Tắm nước, tắm, chẳng hạn trong thuật ngữ “quán Phật đồng nghĩa với “dục Phật” (š##È) có 
nghĩa là tắm Phật, tức hành động dùng nước tưới tắm lên tượng Phật để làm sạch bụi. 

19 Nguyên tác Sanskrit: rn uaái pramari suãhã. Nguyên tác chữ Hán: Án, phộc-tất-bát-ra, 
ma-ni sa-ha. 

!9 Nguyên tác Sanskrit: Namo Suripaya tathägatäya Tadyathä: Ôn suru sufH prasuru 
prasuru suãhã. Nguyên tác chữ Hán: ‡Š 3Š ð "Š 34H © }# 4,34 Z HR © †231#£4b, ° sẽ © đẠ"ễ 
ẨK"Ñ ° 2k! đÃ"Ế © 2k đÁ°§ © 3ð XE] ° 

!!19 Thực ($, S. ãhãra): 1) Thực phẩm, thức ăn và thức uống, 2) Chất bổ dưỡng, trưởng 
dưỡng, 3) Ăn uống. Từ “phạn thực” (@#8`) có nghĩa là “ăn cơm” Chỉ chung các thực phẩm 
nuôi dưỡng thân của chúng sinh và thực phẩm nuôi dưỡng pháp thân của bậc thánh (š Ñ #⁄ 
+x~Rq#3%*##4+x +4). 

' Nguyên tác chữ Hán: Nhược kiến không bát, đương nguyện chúng sinh, cứu cánh thanh 
tịnh, không vô phiền não. Nhược kiến mãn bát, đương nguyện chúng sinh, cụ túc thạnh mãn, nhứt 
thiết thiện pháp (#+R,##‡‡ › #R8J*+ : ÄŠ¡l3/# ' È &IRll ° # R2} ' XÃ XP 
+›8xXäm › —UJ#›*). 


60 Í GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHI, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


Cầu cho tất cả chúng sinh 
Đạt được! thân tâm thanh tịnh!!3 


115 


Không" '* còn phiền não,''Š sầu đau. 


Khi nhìn thấy chén''“ đầy cơm 
Cầu cho tất cả mọi loài 

Chứa đủ''” đức lành, phước báu 
Tất cả thiện pháp''? tràn đây.''” 


24.CÚNG CƠM CHÚNG SINH'?( +)! 


!2 Cứu cánh (2 3š, P=S. uffara): 1) Rốt ráo (3# 4#) như trong thuật ngữ “cứu cánh niết- 
bàn” (2 #;# ##), có nghĩa là “niết-bàn rốt ráo”, 2) Cảnh giới vô thượng ( & _L > zš #*) 

13 Thanh tịnh (3Ÿ ?#, S. ddha): 1) Trong sạch, 2) Lìa các cấu nhiễm của phiền não, 3) 
Các chướng ngại đã hết (Fš ;§ ï#). 

1“ Không (2, P. suñña, suñfiatä; S. $ñnya, $ñnyatä): Phiên âm là “thuấn nhã” (3$ 37). 1) 
Trống rỗng, rỗng không (2 Jš, empty, void), 2) Không tự thể (# á 3#), không thực thể ( # 7Ÿ 
3#), 3) Không hiện hữu (2# &#,  3ÈZ, nonexisfent), trái nghĩa với “hữu” (2# ),4) Hư vọng (J§ 2)), 
không thật ( `). 

!Š Phiền não (J8 li, S. kle‹a): 1) Phiển muộn, khổ đau; nhiễu loạn tâm (“ý ấLs+>), 2) Chỉ 
cho tất cả nhiễm ô (?5 3š), tên gọi khác của tham (3), sân (BÄ), sỉ (#ø), mạn (]# ), nghi ( 
%##), ác kiến ( #š. Ñ,), 3) Còn gọi là “ma chướng” (JŠ F#), “che đậy” (cái, 3#), “trói buộc” (kiết, 4š), 
tức những trói buộc thân tâm. 

'1 Bát (#‡, S. pãtra): Cái bát ăn cơm của Tăng sĩ, có hình tròn, với đường kính khoảng 3 tấ Còn 
gọi là “ứng lượng khí” ( Jš :# 3Š), tức dụng cụ đo lường sức ăn. Từ “mãn bát” (3Š 4k) có nghĩa là cái 
bát đầy cơm. 

7 Cụ túc (8-6): Đầy đủ; viên mãn ( [BỊ] 3š). 

!18'Thiện pháp (-§ 3, P. kuéala-dhamma; S. ku§ala-dharma): Các việc làm thiện ( 5$ ‡T), 
lợi ích tha nhân (# 4È,). 

!!9 Thạnh mãn ( 88 3š, S. pữra): Đựng đầy. 

!29 Xuất sinh (? #): Còn gọi là “xuất thực” ( d $), hay “sinh phạn” ( 4x), viết đủ là 
“xuất chúng sinh phạn” ( zl 3# + 4+) có nghĩa là “cho chúng sinh ăn” hay “mang thực phẩm của 
mình cho chúng sinh ăn” ( á #š9%4 † ;h 1, + Â). 

!?! Nguyên tác chữ Hán: Pháp lực bất tư nghì, từ bi vô chướng ngại, thất lạp biến thập 
phương, phổ thí châu sa giới, Án, độ lợi ích sa-ha. Đại bàng kim sí điểu, khoáng đã quỷ thần 
chúng, la-sát quỷ tử mẫu, cam lồ tất sung mãn, Án, mục-đế sa-ha (3* ở 8š › # 4# &Ƒ# 
%t› C6 } 23 ! 76B] 7Š ° s£ › Ä#| 3 ?J ° kh@⁄Ð Ñ › d§Ÿƒ § 7? Ất › 
j#gñl ®# ƒ ®# : tĐñ Ã tÌM ° °s£ ' 42? 7]). 


CHƯƠNG 3: THỰC TẬP LUẬT NGHI HẰNG NGÀY | ỐI 


Năng lực pháp mầu ”” khôn tả'” 
Từ bi'”? chẳng bị gì ngăn'” 
Bảy'“ hạt biến cùng mười hướng 
Ban tặng “” tất cả chúng sinh 

Án, độ-lợi-ích sa-ha. 


Đại bàng cánh vàng hung dữ'?3 
Ma quỷ'” ở chốn hoang vu'?° 
Mẹ con la-sát ác độc 

Cam lộ'Ẻ' thảy đều no đủ 

Án, mục-đế sa-ha. 


25. THỊ GIÁ!'? ĐEM CÚNG THỨC ĂN (4#-#Ÿ‡š 4) 


! Pháp lực (3% 27): Năng lượng Phật pháp (4#; 7 #). Sức mạnh của chánh pháp có 
khả năng kết thúc khổ đau, mang lại hạnh phúc; chấm dứt sinh tử, hướng đến niết-bàn. 

'3 Bất tư nghị (2 J8. 3Ã, S. acinfya): Còn gọi là “bất khả tư nghị” ( 5[ #8:š§). Không thể 
nghĩ bàn; vượt khỏi tư duy; không phải chỗ suy lường của thức; không thể dùng tư duy mà 
chạm thấu đượ 

!24 Từ bị ( á 4E): Từ (P. metfa) và bị (P. karuna). Từ là năng lực mang lại an lạc cho chúng 
sinh (4ê — 1) + 3 #4). 

' Vô chướng ngại ( # fš 3#): Không trở ngại, không trục trặc, không bị rắc rối, thông suốt. 

!39 Thất (+, S. sapta): Số 7. “Thất thất” (+ +) là 49 ngày. “Ihất thất ky” (+ + &) đồng 
nghĩa với “thất thất nhật” (+ + H) là ngày cúng thứ 49. 

!7 Phổ thí (#3): Bố thí cùng khắp, bố thí không phân biệt. Trong đó “th” (2ð, 
P=S. đãna): 1) Ban cho (#&3Š), hiến tặng, biếu, bố thí, từ thiện (charify), 2) Cúng dường 
(donation), sớt bát (alms, alms-giving). 

!28 Đại bàng kim sí điểu ( X Mê + 3# É¡): Chim đại bàng cánh vàng. 

!22 Quỷ thần ( #,##): Loài quỷ và thần. 

!39 Khoáng đã (g8 #Ÿ): Hoang vắng, hoang sơ, hoang đại. 

!31 Cam lộ (+ #, S. amrfa): 1) Sương ngọt, 2) Rượu trời (thiên tửu, 38) hay “mỹ lộ” 
(% 5) có vị ngọt như mật ong (%k-H +3 ®). 

!32'Thị giả (4# Ÿ, P=S. anfe-uäsin): 1) Đệ tử thị giả: Người theo hầu sư phụ, thầy trụ 
trì và các trưởng lão, 2) Người trợ lý, xử lý các tạp sự (JjŠ ## ## 3#), 3) Người hầu hương 
(thị hương, {$ Ấ`). 

33 Nguyên tác chữ Hán: Nhữ đẳng quỷ thần chúng, ngã kim thí nhữ cúng, thử thực biến 
thập phương, nhất thiết quỷ thần cộng, Án, mục-lực-lăng sa-ha. Phật chế Tỳ-kheo, thực tồn ngũ 
quán, tán tâm tạp thoại, tín thí nan tiêu, đại chúng văn khánh thinh, các chính niệm. Chấp trì 
ứng khí, đương nguyện chúng sinh, thành tựu pháp khí, thọ thiên nhân cúng, Án, chỉ-lý chỉ- 


62 | GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHI, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


Quý thần các loài lớn nhỏ 

Tôi nay dâng cúng thức ăn 

Cơm này biến cùng mười hướng 
Cầu cho ma đói được no. 

Án, mục lực lăng sa-ha. 


Phật dạy các vị xuất gia 

Khi ăn tâm niệm năm điều?! 

Tán tâm," ham vui, nói chuyện'*s 
Thực phẩm tín thí'3” khó tiêu 

Mọi người'?” khi nghe tiếng khánh” 
Chính niệm thực tập, chớ quên. 


Tay nâng bát cơm'“” ngang trán 
Cầu cho tất cả chúng sinh 


lý, phộc-nhật-la, hồng-phát-tra (34% %2? #⁄ ' 4 226;+#‡ ' tệ i6 Ƒ 23 › —12 8⁄4? 
3£: Ø3? + tk @ ' ẤT? ti › ÄVaa 8t? › f5268E3j s À BỊ SẺ 
#, £ ° #ÄJE 5 ' ÄRRÄ + ! HÀ 8 ' ‹Á X0 ° 9É ' 79B .UEHỶ HỆ 
“L6, 

!34Ngũ quán ( ® ÿ#,): Năm điều quán của Sa-môn khi ăn cơm (>}P]} & @ ® ##,), gọi tắt là 
năm quán lúc ăn cơm (Â R‡ >_ # ð#). 

'35 Tần tâm (3#, S. uiksipfa-ciffa): 1) Còn gọi là “thất tán tâm” (#® 3#), tức tâm tán loạn 
(3#, ấU #9 +3), tâm phân tán, tâm vọng động, không trụ một chỗ, 2) Tâm phóng dật (2 3$ #3 „\>), 
tâm buông thả. 

136 Tạp thoại ( #& 3£): Nói bá láp, nói lời không đâu, nói những lời vô ích, lời không có giá trị. 

!37 'Tín thí (4š 36): Người cúng dường, người bố thí, người hiến cúng, người cúng. Thực 
phẩm được bố thí một cách thành khẩn thì gọi là “tín thí thực” (4š 34). 

38 Đại chúng (2X 3É, P. mahã sabhä; S. mahä sarnehä): 1) Tất cả thành viên Tăng đoàn, 
gồm 4 người trở lên, 2) Mọi người, tất cả, tập thể. 

!39 Khánh (##, S. ehaz†ä): 1) Nhạc khí Trung Quốc cổ đại, thường làm bằng ngọc thạch, 
2) Một trong các lễ khí (‡# šš ) hay pháp khí ( 3š ) Phật giáo, thường được sử dụng trong pháp hội, 
thời tụng Kinh, thức chúng, ăn cơm, chấp tác, chỉ tịnh vx... 

1° Ứng khí ( Jš 3Š, S. pãfra): Gọi đủ là “ứng lượng khf” (Ƒš # i3), tức cái bát được các vị 
Tỳ-kheo sử dụng trong khất thực. Nghĩa đen là “vật chứa đo lường sức ăn của Tăng sĩ” 


CHƯƠNG3: THỰC TẬP LUẬT NGHI HẰNG NGÀY | 63 


Trở thành'”' dụng cụ Phật pháp” 

Xứng đáng nhận người cúng dâng. 

Án, chỉ-rị, chỉ-rị, phạ-nhật, ra-hồng-phấn-tra. 
Ba điều phát nguyện: ''3 


Muỗng cơm thứ nhất vừa ăn 

Nguyện cho tất cả ác nhân không còn. '“° 
Muỗng hai xin nguyện với lòng 

Giúp người tu thiện,'*® tâm đồng thái hư. 
Muỗng ba thực hiện tâm từ, 

Dắt dìu muôn loại cùng tu đạo mầu. 


Năm điều quán tưởng: '“ế 


Một xem phước đức bản thân 
Có bằng với lượng thức ăn cúng dường?'“” 


!1 Thành tựu (3t, S. siddharthah): Hoàn thành, hoàn tất, thành công. 

!2 Pháp khí (3 iŠ, S. bhãjana): 1) Còn gọi là “Phật cụ” (4# ẩŠ), hay “đạo cụ” (š 8`), 
gồm lư hương (®}§ ), chuông (4š), mỏ (2#), trống (3Ÿ), vv... 2) Nhân tài Phật giáo; Tu 
sĩ có khả năng tu hành Phật pháp và thành tựu Phật đạo. 

8 Nguyên tác chữ Hán: Sơ để: Nguyện đoạn nhất thiết ác, Nhị để: Nguyện tu nhất thiết 
thiện, Tam đề: Nguyện độ nhất thiết chúng sinh (3J#E: #§Éƒ— +) 4#, —Xt: #§R1Z — 1) 
š›: =£#: # R3). 

! Đoạn nhất thiết ác (#8 Ếƒ — 37) 4#), chấm dứt hết thảy các việc ác. Trong đó “ác” ( ##, 
P=S. akusala), các hành vi hoặc tư tưởng trái với đạo đức, trái với luật pháp, mang lại khổ đau 
cho người. 

' Tu nhất thiết thiện (f#£ — 3Š), tu tập hết thảy các điều lành. Trong đó “thiện” (Ý, 
P=S. kuáal4), các hành vi đúng với đạo đức, đúng với luật pháp, mang lại hạnh phúc cho con 
người. 

'4 Nguyên tác chữ Hán: Nhứt, kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ. Nhị, thổn kỷ đức hạnh, 
toàn khuyết ứng cúng. Tam, phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông. Tứ, chính sự lương được, 
vị liệu hình khô. Ngũ, vi thành đạo nghiệp, ưng thọ thử thự (— : ‡†+ # 2? › #/&Z*|# ° 
—: HŒ/6T: 2© JÊt +: £ ' Đa: ' Â3š 9u: E$R# › 
+} z5 ' Änš š : S8). 

1 Kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ (š†-~ # 2>, # 4 2È # ), tính xem công đức của mình 
nhiều hay ít và soi xét nguồn gốc của thức ăn ấy. 


ó4 Ì GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHI, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


Hai xem công đức tu nhân 
Vẹn tròn, xứng đáng cúng dâng, khi dùng?'43 
Ba xa lầm lỗi, ha tham, !“° 
Bốn xem như thuốc, phòng ngăn bệnh gầy. *° 
Năm vì đạo nghiệp sáng ngời 
Trả ơn thí chủ, giúp đời an vui. °' 
26. KẾT THÚC ĂN CƠM (4$3‡)!*? 
Mỗi khi cúng dường, bố thí'3° 
Gặt được phước báu bình an 
Hễ ai ham thích bố thí 
Về sau hái quả giàu sang. '*! 
Ăn cơm chánh niệm vừa xong 
Cầu cho mọi loài chúng sanh 
Tất cả việc làm lớn nhỏ 
Thấm nhuần Phật pháp'*° bên trong. 


4 Thổn kỷ đức hạnh, toàn khuyết ứng cúng ( đ,4%4T › ®#*/##), suy nghĩ về đức 
hạnh của bản thân, xem đủ hay thiếu so với phẩm vật được cúng dường. 


! Phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông (#a›83#š5 › Ââ 5#), cốt là phòng ngừa 


tâm, tránh lõi lầm như tham lam, [sân hận và sỉ mê | vx.. 


'59 Chính sự lương được, vị liệu hình khô (  *# k8 #ˆ › Z§7#Ƒ7234), điều chính yếu là xem 


thực phẩm như thuốc thang, nhằm chữa trị thân thể gầy gò. 


l1 VỊ thành đạo nghiệp, ưng thọ thử thực (Šy #šš Š › E:Š ML⁄), vì mục đích thành 


tựu đạo nghiệp nên mới tiếp nhận thức ăn này. 


' Nguyên tác chữ Hán: Sở vị bố thí giả, tất hoạch kỳ lợi ích, nhược vị nhạo cố thí, hậu 
tất đắc an lạc. Phạn thực dĩ ngật, Tượng, nguyện chúng sinh, sở tác giai ĐIỆ; cụ chư Phật pháp 
(:33:2k, 1š | l ' 37 W# X2 ' 1ásk11 4S ° PK Ciĩc, Š RR + + ĐẾ[ 


†E # %† › B341). 
!$3 Bố thí (ZR z8, P=S. đãna): 1) Hiến tặng sở hữu, 2) Cúng dường Tăng sĩ. 


!⁄ Lợi ích (#!| šš, P=S. upakära): Lợi lạc và nhiêu ích (®& 3š). Có hai loại lợi ích là lợi 


ích hiện đời (hiện thế lạ ích, Zä,1#F 4l š ) và lợi ích đời sau (2&+# 4l 3š). 


155 Phật pháp (3x, P. buddhadhamma; S. buddhadharma): 1) Lời minh triết của Phật, 
giáo pháp của Phật, lời Phật dạy (4ƒ 3> 3x) gồm 84.000 pháp uẩn (dhammakkhandha, 


chủ đề Phật pháp). 


CHƯƠNG3: THỰC TẬP LUẬT NGHI HẰNG NGÀY | 6Š 


V. CHÁNH NIỆM TRONG SINH HOẠT 


(Dùng bát, rửa chén, xỉa răng, súc miệng, nhận cúng dường, cầm 
gậy, trải tọa cụ, ngủ nghỉ) 


27. RỬA BÁT'** (3 4‡)!57 


Nước dùng rửa bát cơm này 
Quán như cam lộ ngọt mát'?? 
Cúng khắp các loài quỷ đói 
Thảy đều no đủ'?? như nhau. 
Án, ma-hưu-ra-tất sa-ha. 

28. MỞ BÁT (8 #@‡)!9 
Dùng tay mở bát''' đựng cơm 
Phật dạy đo lường sức ăn 
Nguyện cùng tất cả chúng sinh 
Đạt được ba luân rỗng lặng. ''” 


156 “Tẩy bát (ZEL4‡): Rửa bát, rửa chén. 

' Nguyên tác chữ Hán: Dĩ thử tẩy bát thủy, Như thiên cam lộ vị, Thí dữ chư quỷ thần, 
Tất giai hoạch bảo mãn, Án, ma-hưu-ra-tất sa-ha (1 Jbÿ7E4@k2k › +uX 1# #9% : 6Ø. 3 § 
XP? › § W1 MÙyh ° sẼ › 1k" 4Ã 32 3|). 

'*8 Như thiên cam lộ vị (3ø % +# #9), hương vị như cam lộ trên trời. Trong đó “thiên” (&, 
P=S. đewa), người, quang minh (3,8), tự nhiên ( ä ZÄ), tự tại ( #), tối thắng (#J#). 
Trong đó “vị” (%k, P=S. rasa): Một trong năm cảnh (# ‡š,), mười hai xứ (-Ƒ — #& ) và mười 
tám giới (-† `?*), tức đối tượng của lưỡi (#‡#‡š, #ØfÍf‡š, #3474), đối tượng thọ 
dụng của cái lưỡi ( # 3K Øf & H > Ở#š,). 

! Bảo mãn (4Š): no đủ. 

! Nguyên tác chữ Hán: Như Lai ứng lượng khí, ngã kim đắc phu triển, nguyện cộng 
nhứt thiết chúng, đẳng tam luân không tịch, Án, tư-ma ma-ni sa-ha (+ 2# Ƒš # 33 › #\2'2# 
LÔ ' ERHL— ĐI, 3S =È3 2 ° °9& › Mí MU E 32 |). 

!41 Trong bản Hán sử dụng “ứng lượng khí” (JŠ # šŠ), dụng cụ đo sức ăn [của Tăng sĩ], 
dịch nghĩa của cái bát (#k) tức dụng cụ nhận thực phẩm cúng dường thường được các Tăng sĩ 
sử dụng trong lúc hành khất. 

!42'Tạm luân không tịch ( £ šâ 2 33): Ba điều không tịch trong bố thí và cúng dường, gồm 
a) Không chấp mình là người ban ơn, b) Không xem người tiếp nhận là người phải trả ơn, c) 
Không quan trọng hóa tặng phẩm mà mình tặng, cúng. “Không tịch” (2# 3#, S. ý#mnya): Trạng 
thái tịch tĩnh, xa lìa các pháp tướng. 


6Ố | GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHỊ, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


Án, tư-ma-ma-ni sa-ha. 
29. NHẬN VẬT CÚNG DƯỜNG'!® ($:3)!“t 
Tại gia cúng dường phẩm vật 
Xuất gia ban tặng pháp mầu 
Cả hai đủ đây, chắng khác 
Thí ba-la-mật, ''' bằng nhau. 
30. CẦM TĂM XỈA RẰNG (3234)! 


Tay cầm cây dương xỉa răng '”” 
Cầu cho tất cả chúng sanh 
Đều được pháp Phật thậm thâm'“3 
Tất cả đều được tịnh thanh. 
Án, tất-ba-pha-thuật- đáp, tát-rị-ba, đáp-rị-ma, tát- 
ba-pha-thuật-đát- khoánh. Án-lam sa-ha 


31. XỈA RẰNG ("§4234)!° 


!43'Thọ sẩn (#3#): Tiếp nhận tặng phẩm, nhận phẩm vật cúng dường. 

! Nguyên tác chữ Hán: Tài pháp nhị thí, đẳng vô sai biệt, đàn ba-la-mật, cụ túc viên mãn 
(31⁄2 —% › #&š 7| › 1b»  # › RE. BỊ z§). 

! Đàn ba-la-mật (‡ð 3# ## #, S. dãna-päramitä): Bố-thí ba-la-mật, bố thí không chấp 
ngã, bố thí bằng lòng từ bi đích thực, bố thí theo tỉnh thần “tam luân không tịch” 

! Nguyên tác chữ Hán: Thủ chấp dương chi, đương nguyện chúng sinh, giai đắc diệu 
pháp, cứu cánh thanh tịnh. Án, tát-ba-pha thuật-đáp, Với Gn đáp-lý-ma, tát-ba-pha thuật-đát- 
kháng, Ấn, lam seba (4 #UB1k › 6'8XL4 › W4Enk : 480918 9E c le 
2š s jễ9wWug, o 2Ã v vi o lš "t#,#ể 3 } mg o 0Ã o nữ ÿ j5 ầT). 

!“ Dương chỉ (33&, S. danta-kastha): Cây xỉa răng, cây đánh răng, còn gọi là “xi mộc” (tï 
ZR), được dùng thay thế bàn chải đánh răng và tăm xỉa răng. 

!4* Diệu pháp (3%, S. saddharma): Chánh pháp mầu nhiệm. Giáo pháp mầu nhiệm Phật có 
khả năng giải phóng khổ đau, mang lại hạnh phúc, chuyển phàm thành thánh. 

!2 Nguyên tác chữ Hán: Tước dương chỉ thời, đương nguyện chúng sinh, Kỳ tâm điều 
tịnh, Phệ chư phiền não. Án, a-mộ- già, di-ma-lệ, nhĩ-phộc-ca-la, tăng-du-đà-nẽ, bát-đầu-ma, 
câu-ma-la, nhĩ- phộc, tăng-du-đà-gia, đà-ra đà-ra, tố-di ma-lê, sa-phộc-ha ("42‡& 83 › ý #ã 
TXKC+ › Xa:dMH# › 042W] Hệ ° 9£ ° FJ lu ° ?8/###t › ñ djtm3f ° TẾ ÿq 5K: ° # 
5R/# ° 1/#'Ä - ïRdM T6 b0 5KHB © FGdffos# › &7m/Ð8 4® ?4431]). 


CHƯƠNG 3: THỰC TẬP LUẬT NGHI HẰNG NGÀY | 67 


Đang khi dùng tăm xỉa răng `“ 
Cầu cho tất cả chúng sanh 
Tẩy sạch cáu bợn trong tâm'”" 
Không còn phiền não, tịnh thanh. 
32. SÚC MIỆNG (3# œ )2 
Súc miệng" 3 giữ tâm trong sạch 
Nước họng thơm mùi hương hoa 
Nghiệp thân, khẩu, ý'"”* thanh tịnh 
Tây phương cùng Phật về nhà. 
Án, hám-án-hãn sa-ha. 
33. CẦM TÍCH TRƯỢNG (.4;44)"5 


Khi cầm tích trượng'”ế trong tay 
Cầu cho tất cả mọi loài 
Lập lên hội bố thí lớn 


!”9 Tước đương chỉ (°##73#+): Nhai [đầu] cây [để đánh răng, xỉa răng ]. 

1”! Kỳ tâm điều tịnh ( #È x3 #j?#'), tâm được điều phục [đến mức] thanh tịnh. 

!2 Nguyên tác chữ Hán: Sấu khẩu liên tâm tịnh, vẫn thủy bá hương hoa, tam nghiệp hằng 
thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây phương. Án, hám-án-hãn sa-ha (¿#41 iš+šÿ# › 12k 8 # 
# › =#*Eiiif, EIÈff 2 : 9$ ' 9£ ##®). 

!”3 Sấu khẩu (3# 1): Súc miệng. 

!”4 Tam nghiệp thanh tịnh ( < Š z3 ?#), ba loại hành vi thanh tịnh: a) Hành vi ý (3š %) 
gồm không tham dục (Z 3 #4), không sân khuế (BÄ ¿&.) và không tà kiến ( 3R Ñ,), b) 
Nhóm thiện thân nghiệp gồm không sát sinh (ZE Äš), không trộm cắp (ZE #4), không tà dâm 
(3#); c) Hành vi lời nói ( # ) gồm không nói láo (2# š ), không nói lời thêu dệt (Z 
#† 3#), không nói lưỡi hai chiều (ZE ø #), không nói lời ác (£ #& 8). 

5 Nguyên tác chữ Hán: Chấp trì tích trượng, đương nguyện chúng sinh, thiết đại thí hội, 
thị như thật đạo. Án, na-lật-thế, na-lật-thế, na-lật-tra bát-để, na-lật-đế, na-dạ bát-ninh-hồng 
phấn-tra (‡‡†#7‡+ › #8 XX + : #4 XJb$ › m$tuÑïŠ © s& (7 , ZR + đR v6 
tk + 3 +t, MA 4kff°t3£»6). 

1” 'Tích trượng (4#‡+): Gậy, còn gọi là “thinh trượng” (##‡+), “hữu thinh trượng” (2 SŠ 
3#), “trí trượng” (# 3+), “đức trượng” (4#.‡+), “kim tích” (47). 


68 Í GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHI, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


Chỉ bày đạo như thật'”” này. 
Án, na-lật-thế, na-lật-thế, na-lật-tra bát-để, na-lật- 
đế, na-da-bát-nanh, hồng-phấn-tra. 
34. TRẢI DỤNG CỤNGỒI THIỀN 
Dụng cụ ngồi thiền vừa trải 
Cầu cho tất cả chúng sanh 
Mở bày pháp lành lợi lạc 
Giúp người thấy tướng chân như. 


Thắng lưng, ngồi thiền vững chãi 

Cầu cho tất cả mọi loài 

Ngồi vững trên tòa giác ngộ 

Tâm không đắm nhiễm, buông thư 

Án, phạ-tắc-ra, a-ni-bát-ra-ni, ấp-đa-da sa-ha 
35.NGỦ NGHỈ 

Việc xong, đến giờ nằm ngủ 

Cầu cho tất cả chúng sinh 

Thân không bệnh tật, mạnh khỏe 

Tâm không loạn động, bình an. 

A (niệm A 21 lần trong một hơi thở ra vào) 


VI.CHÁNH NIỆM TRONG ĐỜI SỐNG 


(Nước, sông, cầu, tắm Phật, khen Phật, nhiễu tháp, thăm bệnh, 
cạo tóc, tắm rửa, rửa chân) 


1 Như thật đạo (+ø#Ÿšš): 1) Đạo như thật, con đường như thật, đạo thấy sự vật như 
chúng đang là, 2) Đạo lý thật tướng, chân như. 


CHƯƠNG 3: THỰC TẬP LUẬT NGHI HẰNG NGÀY | 69 


36. GẶP NƯỚC, SÔNG, CẦU 
36a. Gặp nước (xzk.)!” 
Mỗi khi nhìn thấy nước chảy 
Cầu cho tất cả mọi loài 
Có được ước muốn”? lợi lạc 
Dứt trừ cấu uế'?° trần ai. 
Nam mô Hoan Hỷ Trang Nghiêm Phật 
Nam mô Bảo Kế Như Lai 
Nam mô Vô Lượng Thắng Vương Phật 
Án, phạ-tất-ba-ra-ma-ni sa-bà-ha. 
36b. Gặp sông lớn”! 
Mỗi khi nhìn thấy sông lớn 
Cầu cho tất cả chúng sinh 
Được dự vào dòng nước pháp” 
Lội biển trí Phật'*3 mênh mông. 


3 Nguyên tác chữ Hán: Nhược kiến thủy lưu, đương nguyện chúng sinh, đắc thiện ý dục, 
tẩy trừ hoặc cấu. Nam mô Hoan Hỷ Trang Nghiêm Phật. Nam mô Bảo Kế Như Lai. Nam mô 
Vô Lượng Thắng Vương Phật. Án, phạ-tất-ba-ra, ma-ni, sa-bà-ha (3 Ñ.3RZk › ý #ã#*#+ › 
tỉ ý &@&4 ' R16 ° Hát Š đi Bí † Ph ° đt S su ° d 4k ấm #H + Đồ ° 
°& : d9 Ã& ¿x19 JÊ #2 &?]). 

1Ý dục (;# #): Ước muốn của tâm, mong cầu, mong ướ Thành ngữ “như sở ý dục” 
có nghĩa là “ước nguyện được như ý”. Từ “thiện ý dục” có nghĩa là ước nguyện lành. 

!39 Hoặc cấu (#4 3#): Cấu bẩn của mê hoặc (3È £Ä4), chỉ chung cho các phiền não như 
tham, sân, sỉ ( Âât8ze #}ã ã 5 

'3' Nguyên tác chữ Hán: Nhược kiến đại hà, đương nguyện chúng sinh, đắc dự pháp lưu, 
nhập Phật trí hải (2 Ñ,X>T › #8 ⁄+ ' 118;kờñI › A2 j8). 

!32 Đắc dự pháp lưu (4# ‡ã3* 3ñ), được dự vào dòng chánh pháp. 

!33 Phật trí (4 4, S. buddha-jñãna): Trí tuệ Phật hoặc nhất thiết chủng trí (— 3J4§ 4# ). 


70 Í GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHI, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


36 Gặp cầu, đường'°! 


Mỗi khi nhìn thấy cầu, đường *Š 
Nguyện cho tất cả chúng sanh 
Nương vào cầu đường'*% 


Giúp cho tất cả bình an. 
37. TẮM PHẬT (4-#)!” 


giác ngộ 


Con nay tắm ”” tượng các Như Lai 

Trí tuệ” trang nghiêm công đức?” dày 

Năm trược ”' chúng sinh lìa cấu nhiễm 

Pháp thân'”” cùng chứng giống Như Lai. 
38. KHEN PHẬT 


Tán dương tướng tốt của Phật 
Cầu cho tất cả chúng sinh 
Đều được thân Phật trang nghiêm 


34 Nguyên tác chữ Hán: Nhược kiến kiểu đạo, đương nguyện chúng sinh, quảng độ nhúứt 
thiết, do như kiều lương (3? RÑ,‡§@šš › #?#ñX#.+ : /Jš — 1) › 34 +3u‡}§ 3Š). 

'3š Kiểu đạo (‡§šš): Cầu và đường. 

!3 Kiểu lương (‡§ 3Š): Cầu nối. 

'3 Nguyên tác chữ Hán: Ngã kim quán dục chư Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức 
tụ, ngũ trược chúng sinh linh ly cấu, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân (#\2`3# #4 3# 3u 
3% ' #44 Mi) 15 51 › 5i X1 286 › E]3ko  ¡#jk 9). 

!38 Quán dục (3# š#): Quán và dục đều có nghĩa là tắm gội. 

!*9'Tịnh trí ( š# 4, S. amala-jñãna, viáuddha-vimala-prajña), trí tuệ thanh tịnh. 

!? Công đức (4Š, S. guna, pưnya): Các hành vi mang lại phúc lợi (38 #†|) là công” (3) và 
tạo công năng làm thiện là “đức” (4Š). Công phu tu tập đạt được thành quả là công đức (4£ 
5)? fí TỶ). 

!! Năm trược (+ ?3j, S. pañca kãsãyäã]h): Năm ô trược gồm: (¡) Chúng sinh trược ( 4X 
Zj) tức con người cang cường khó dạy bảo đượ (ii) Kiến trược ( Ñ,?3j): Kiến chấp nặng (ii) 
Phiển não trược (J8 8 33j) bị phiển não gồm tham, sân, si... (iv) Mệnh trược (2? 33j) tuổi thọ 
ngắn ngủi, (v) Kiếp trược (3# 3j) kiếp sống gặp nhiều thiên tai, chiến tranh. 

! Pháp thân (3% #, P. dđhamma-käya; S. dharma-käya): Một trong ba thân Phật, tức thân 
chân như pháp tính của các đức Phật. 


CHƯƠNG 3: THỰC TẬP LUẬT NGHI HÀNG NGÀY | 7] 


Thấu rõ các pháp vô tướng. 
39. NHIÊU THÁP (#3 )'°3 


Nhiễu tháp theo chiều tay phải'”! 
Cầu cho tất cả mọi loài 
Việc làm'” đều không trái đạo 
Thành tựu trí giác Như Lai. 

40. THĂM BỆNH (§ yä )!°% 


Thăm người bị bệnh'”” khổ đau 
Cầu cho tất cả chúng sinh 
Hiểu thân tổ hợp vô ngã 
Xa la các loại đấu tranh.!?3 

41. CAO TÓC (*'| £ )'”° 


Cao bỏ”? râu tóc”?! trên thân 


' Nguyên tác chữ Hán: Hữu nhiễu ư tháp, đương nguyện chúng sinh, sở hành vô nghịch, 
thành nhứt thiết trí. Nam-mô tam-mãn-đa, một-đà-nãm. Án, đổ-ba, đổ-ba, sa-bà-ha (2# #&3* 
l$ ' BRRPL4+ ' f74T&3š › d— I3 ° na =ï5 Ÿ ' 4 8k°8 +: 9: HH 
3š ?]). 

! Hữu nhiễu ư tháp (2 #⁄2*‡#*), đi quanh tháp bên phải. Hữu nhiễu (3 #š, S. pradak- 
sina): Nhiễu bên phải của Phật và cao Tăng, đi quanh theo chiều kim đồng hồ. Tháp (3%, S. 
sfipa): Phiên âm là “tháp-bà” (3# 3`), “thâu-bà” (4â 3#), “Phật-đổ” (6 E]). Là kiến trúc đặc thù 
của Phật giáo, có nhiều tầng, bên trong thường có thờ xá-lợi. 

!3% Sở hành (Øƒ#T): Những việc được tạo ra ( ††E f šy). 

' Nguyên tác chữ Hán: Kiến tật bệnh nhơn, đương nguyện chúng sinh, tri thân không 
tịch, ly quai tránh pháp. Án, thất-lý-đa, thất-lý-đa, quân-tra-lý, sa-bà-ha ( Ñ,Jš xã A ' #8 + › 
%⁄u #3 ' WEất3#jk ° 9£ #94|"# › #9j|°# › #uG%f| › 3ý 3#? |). 

!# 'Tật bệnh (z3): Bệnh tật. 

!% Quai tránh (š#, S. adhikarana): Cãi lộn, tranh luận, tranh chấp, chống đối, tranh 
tụng (Ƒ' 3). 

' Nguyên tác chữ Hán: Thế trừ tu phát, đương nguyện chúng sinh, viễn ly phiền não, cứu 
cánh tịch diệt. Án, tất-điện-đô, mạn-đa-ra, bạt-đà-gia, sa-bà-ha (#| #è đã É › ##ã⁄#+ › ‡& 
ÑE}B Hà ' Ä 5 ãSUÐÀ ° 9Ẽ ' Ã RLSI › j8 Z tệ › ÿWXIGHR33?]). 

290 Thế trừ ( š!]| #, S. muiuda): Cạo bỏ, cạo sạch. 

?0! 'Tụ phát ( đá , S. keýa-#mnaýrw): Tóc và râu. 


72 Ì GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHI, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


Cầu cho tất cả chúng sanh 
Xa lìa các loại phiền não 
Đạt được niết-bàn,“” bình an. 
42. TẮM RỨỬA (3R¿#)?% 
Mỗi khi tắm rửa thân thể” 
Cầu cho tất cả chúng sinh 
Đều được thân tâm sạch sẽ 
Trong ngoài sáng sủa, tinh anh.”°° 
Án, bạt-chiết-ra, não-ca-tra sa-ha. 
43. RỬA CHÂN (3#)? 
Mỗi khi dùng nước rửa chân 
Cầu cho tất cả chúng sanh 
Có được phép mầu thần túc””” 
Chỗ đi, hành động thong dong. 
Án, lam-sa-ha. 


%2 'Tịch diệt ( 3#»): Tên gọi khác của niết-bàn (38 $%, P. nibbãng; S. niruãna), đồng nghĩa 
“diệt độ” (33). 
®3 Nguyên tác chữ Hán: Tẩy dục thân thể, đương nguyện chúng sinh, thân tâm vô cấu, nội 
ngoại quang khiết, Án, bạt-chiết-ra, não-ca-tra sa-ha (3È, # #3 › 3# #8 X#.#+ › #16 › 
MNở?‡X3Ä ° 9% › Ø1 + Hồ thue ÿj 3). 
?9+'Thân thể ( # #8, P=S. kaya): cơ thể. 
? Quang khiết ( 3,3, S. prabhäsvara): Sáng sạch, sạch sẽ và sáng sủa. 
® Nguyên tác chữ Hán: Nhược tẩy túc thời, đương nguyện chúng sinh, cụ thần túc lực, sở 
hành vô ngại. Án, lam sa-ha (3#  t‡ › ##ã⁄+ › H‡P 7) › ñ7†TRdã ° sẽ ' Bi ÿ) 
]). 
3 Thần túc (3$ 4, S. rddhi-päda): Một trong sáu loại thần thông gồm biến hóa, phi thân, 
khinh thân, xuyên vách, độn thổ, độn thủy. 


vỚi 


“ 


CHƯƠNG 4 
LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY S0N' LINH HỰƯ? 
(Quy Sơn cảnh sách văn) 


I1.NHẬN THỨC VÔ THƯỜNG) 
Vì nghiệp buộc mà nên thân vóc 
Do hình hài khó thoát khổ thân 
Tĩnh cha, trứng mẹ tạo nên 
Cơm ăn, nước uống, nhờ duyên" hình thành. 


! Quy Sơn Linh Hựu (3Š vh # 3#), (771-853), hiệu là Đại Viên ( & lã| ). Sư họ Triệu, quê 
ở huyện Trường Khê, Phước Châu, đắc pháp ở Hòa thượng Bách Trượng (1 % ## 4). Sư 
cùng với Ngưỡng Sơn khai sáng tông Quy Ngưỡng (3% # ). 

? “Quy Sơn Đại Viên thiên sự cảnh sách” (3 và X BỊ 3Š ñp #2 3). Thích Nhật Từ dịch vào 
tháng 8/2012. 

3 Nguyên tác chữ Hán: “Phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hình lũy. Bẩm phụ mẫu chỉ di thể. 
Giả chúng duyên nhi cộng thành. Tuy nãi tứ đại phù trì, thường tương vi bội. Vô thường lão 
bệnh bất dữ nhân kỳ. Triêu tồn tịch vong, sát-na dị thế. Thí như xuân sương, hiểu lộ, thúc hốt 
tức vô; ngạn thọ, tỉnh đằng, khởi năng trường cửu. Niệm niệm tấn tốc, nhất sát-na gian, chuyển 
tức tức thị lai sanh. Hà nãi yến nhiên không quá?” (k 3# & # › k#.⁄ 5 : 38+ 
3Ä #ổ © {f4 mm 3k © E72 v9 Kik1 ° PHI  ° Át ¡6/5 RWAJM ° ĐIÍT 
Zt ° #l5tÐF#. #SS‡uÃïñm ° tt ° fÃ@4RP#£ ° Dị °  ° 866K ° 2 
i3 ° —#JZR 4] › ‡$‡ 6 EPZ6 # + + T72 &2Ä #8). Tương ứng với đoạn: “Vô thường, 
già, bệnh đến mau ... Chớ nên bỏ mặc, trôi qua biếng lười.” 

* Giả chúng duyên ({Z####), nương nhờ các điều kiện [như ăn uống dinh dưỡng, ngủ 
nghỉ, thể thao, lối sống lành mạnh mà duy trì và phát triển thân này |. 


73 


74 Ì GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHI, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


Bốn đại” chủng tương quan, tương thuộc 
Rồi đồng thời xung khắc lẫn nhau 

Vô thường, già, bệnh đến mau 

Sớm còn tối mất, giây sau đổi đời. 


Như sương móc vừa rơi thấm thoát 

Nắng đầu ngày bỗng chốc thành không! 
Dây leo, cây mọc bờ sông 

Tuổi đời ngắn ngủi, vô thường đến nhanh.” 


Mỗi tâm niệm diệt sanh chóng mặt 

Ngày tháng dường chỉ một sát-naŸ 

Kiếp người hơi thở vào ra 

Chớ nên bỏ mặc, trôi qua biếng lười. 
2.LÀM NGƯỜI THONG DONG? 


Š Sanskrit: Cafuäri mmahä-bhũtäni. Pali: Cattäri mmahã-bhữtãni. Tứ đại (t9 ), đất, nước, 
gió và lửa. Đất như xương gân, da thịt và lông tóc v.v... trên thân. Nước gồm đàm, nước bọt, 
máu mủ, đại tiểu tiện v.v... Gió là hơi thở ra vào và sự chuyển động của cơ thể. Lửa là hơi ấm 
của cơ thể. 

5 Thường tương vi bội ( ®š 38 š# ? ), thường xung khắc nhau. Thân thể con người được 
cấu tạo bởi bốn yếu tố: Đất, nước, lửa, gió, dù nương tựa nhau, nhưng chúng chống trái nhau. 

7 Tổ Quy Sơn đưa ra ẩn dụ với bốn hình ảnh: Sương mùa xuân (-ŠÄ- 3Š, xuân sương), hạt sương 
móc ban mai (#$ #£, hiểu lộ), cây mọc ven bờ ( #š 38, ngạn thọ), dây leo ( 3Ƒ Äễ, tỉnh đằng) để nói về sự 
vô thường của thế gian, nay ở bên ta, mai lại chia lìa, không có gì vĩnh cửu. 

* Nhất sát-na (— #t| Ö), trong chốc lát, trong tích tắc. 

* Nguyên tác chữ Hán: Phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khí ly, bất năng an quốc 
trị bang, gia nghiệp đốn quyên kế tự, miến ly hương đảng, thế phát bẩm sư. Nội cần khắc niệm 
chi công, ngoại hoằng bất tránh chi đứ Huýnh thoát trần thế, ký kỳ xuất ly. Hà nãi tài đăng giới 
phẩm, tiện ngôn ngã thị Tỳ-kheo? Đàn việt sở tu, khiết dụng thường trú, bất giải thõn tư lai xứ, 
vị ngôn pháp nhĩ hiệp cúng. Khiết liễu tụ đầu huyện huyền, đãn thuyết nhân gian tạp thoại. 
Nhiên tắc nhất kỳ sấn lạc, bất tri lạc thị khổ nhân. Năng kiếp tuần trần, vị thường phản tỉnh. 
Thời quang yểm một, tuế nguyệt sa đà, thọ dụng ân phồn, thí lợi nùng hậu, động kinh niên 
tải bất nghĩ khí ly. Tích tụ tư đa bảo trì huyễn chất. Đạo sư hữu sắc, giới húc Tỳ-kheo, tiến đạo 
nghiêm thân tam thường bất tú Nhân đa ư thử đam vị bất hưu, nhật vãng nguyệt lai, táp nhiên 
bạch thủ. Hậu học vị văn chỉ thú, ưng tu bác vấn tiên tri, tương vị xuất gia quý cầu y thự (2k 
#È^ftH 5 ° éX3iEl ĐA ##Ê ° S6E+B]¿6@‡l ° 4 R41 điñ] ° n8 © šJ 


CHƯƠNG4: LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN LINH HỰU | 7Š 


Xa cha mẹ, mấy khi phụng dưỡng 

Lìa người thân, hương đảng, tông đường 
Không còn nghĩa vụ nối dòng 

Không màng chính trị, chuyên ròng công phu. 


Quyết cạo tóc cầu sư học đạo 

Giữ niềm chơn, hoằng pháp độ sinh 
Chuyển nghiệp đời, quý hòa bình,'' 

Hướng về giải thoát, rộng thênh con đường. 


Vừa thọ giới tự phong “đại đức” 

Chẳng nghĩ công đàn-việt'” cúng dâng 
Cơm: thí chủ, của: mười phương 

Không tự dưng có, huênh hoang được øì! 


Ăn vừa dứt, thị phi phù phiếm 

Chụm đầu vào toàn chuyện thế gian 

Ham vui, ấy chính khổ nhân 

Nổi trôi bao kiếp nhiễm trần, khó thông. 3 


úp ° Nš) W3 32) + ?Fi2#3#>ƒŠ ° ì9HÀ/E+ © SH th ẾE © f] 72 tất S& 7N du [É 
* 4# Hứ ° }ÄÄ/f7/ã8 › 24H 4Œ ° X8 ° đ š;/kÍR 2E + 32 ƒ 145R 
szvš © {23) ÁP] #34 ° /4 RỊ —Ä42#4 ° S4+#£⁄⁄ƑB ° Ä #849 /Š © ki ¡S23 ° 
H‡3V;6;4 › Ä HiẾẾứt › $H “Kñ ° 364|3RJ › 4® › TEL4ÉE ° lãi Ø + 
tR‡†#1ñ ° 3ñ #L ° Ä bú › itiể ñƒ © CS ° A2290L ° 9k ° 
H#H # › 42 đ ä ° 14 '#: + Bl B #6 © JŠ/R 1 BỊ áo ° 1438 th # ñ R2). Tương 
ứng với đoạn: “Xa cha mẹ, mấy khi phụng dưỡng ... Học tu, tham uấn; chớ sẩu áo cơm.” 

'° Những việc sau đây người xuất gia không thể làm: Phụng dưỡng mẹ cha, gần gũi bà con 
quyến thuộc, tham gia chính trị, kế thừa sự nghiệp, nối dõi tông đường. 

!' Nội cần khắc niệm chỉ công, ngoại hoằng bất tránh chi đức ( Ä #) #4, +: ?}7^ZR 
3#> {8 ), [sau khi xuống tóc |, trong tâm cần luôn ghi nhớ dụng công tu tập, bên ngoài đối đãi 
mọi người bằng đức hạnh không tranh chấp, yêu chuộng hòa bình. 

!2 Sanskrit: đãnapafi. Hán phiên âm: đàn-việt (‡ð 4Ä). thí chủ (2# > ), người bố thí người 
nghèo, cúng dường Tam bảo. 

'3 Hà nãi tài đăng giới phẩm, tiện ngôn ngã thị Tỳ-kheo. Đàn-việt sở tu, khiết dụng thường 


76 | GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHI, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


Thời gian mất, tháng năm lần lữa 
Hưởng thụ nhiều, khó bỏ thói quen 
Chạy theo danh sắc hại tâm 

Chứa gom tài vật, lụy thân huyễn này? 


Xưa Phật dạy các thầy tu sĩ 
Đạo trang nghiêm, thân thể tịnh thanh 
Chuyện ăn, mặc, ngủ: chớ tham 


Thường không đầy đủ; chuyên tâm tu hành. 


Kẻ phàm tục đắm tham, khó dứt 
Tháng ngày trôi, phút chốc bạc đầu. 
Mới tu chưa hiểu đạo mầu, 

Học tu, tham vấn; chớ sầu áo cơm. 


3. VƯỢT THÓI PHÀM TỤC"? 


trú, bất giải thõn tư lai xứ, vị ngôn pháp nhĩ hiệp cúng. Khiết liễu tụ đầu huyên huyện, đãn 
thuyết nhân gian tạp thoại. Nhiên tắc nhất kỳ sấn lạc, bất tri lạc thị khổ nhân. Nẵng kiếp tuãn 
trần, vị thường phản tỉnh. (4 7? $§ #z\ ưa ° 1Š š 8Ä tu ứ ° ‡8ÄÄ/72Ã › 4H Tr{E ° 
T“#P.H 8 /& ° đŸj 3š ¡k R â2 B+ ° 34 Ÿ #4ðRvờvš ° {8ð ÀÁ BỊ ÄÈ š£ ° Z RỊ — #42 
# ° ®#a#£z£ #z H ° #3444) ° + Š ¡5 3). Tương ứng với đoạn: “Vừa thọ giới tự phong 
“Đại đúc”... Nổi trôi bao kiếp nhiễm trần, khó thông. ˆ 

'* Nguyên tác chữ Hán: Phật tiên chế luật, khải sáng phát mông. Quỹ tắc uy nghi tịnh như 
băng tuyết. Chỉ trì tác phạm thúc liễm sơ tâm, vi tế điều chương cách chư ổi tệ. Tỳ-ni pháp tịch 
tằng vị thao bồi, liễu nghĩa thượng thừa khởi năng chân biệt. Khả tích nhất sanh không quá, 
hậu hối nan truy. Giáo lý vị thường thố hoài, huyền đạo vô nhân khế ngộ. Cập chí niên cao lạp 
trưởng, không phúc cao tâm, bất khẳng thân phụ lương bằng, duy tri cứ ngạo, vị am pháp luật, 
tập liễm toàn vô. Hoặc đại ngữ cao thanh, xuất ngôn vô độ. Bất kính thượng trung hạ tọa, Bà- 
la-môn tụ hội vô thù. Oản bát tác thanh, thực tất tiên khởi. Khứ tựu quai giác, tăng thể toàn vô, 
khởi tọa chung chư, động tha tâm niệm. Bất tồn ta ta quỹ tắc, tiểu tiểu uy nghỉ, tương hà thúc 
liễm hậu côn, tân học vô nhân phỏng hiệu (#2 #|4È › ###|## 5 ° #UR] XA4Ã ° ÿ#4u¿k 
#% ° IÈ4j†F3U ° . ¿b ° #MW@m14 5 ° #3M1RIt © EJE)⁄7/8 ° ki › TL 
3 ° 5 /6#k7| ° °J HỆ — s 218 - 14|I§XÈ‡6 ° 3E + Š jHÌlH ° 2É @BHỶ 4} › 8# 


#j.E › #Mðồsở ° XWIÈIM RH ° WE4@oJÉ6Ð( ° HE + Ä L2 @ê › ÄL K18 
lÉE - thš @&8 ° BE NV ác dịu JšEP1 9 &#k + Bá¿kE + + # kác củ 


Ki sPP Tý 88 2 #ã# + 4e} 3# ° ° #46 Â + #121 ÿlUR| › H2 n 
R, : š?#t& BỊÌ0Đ+#4 ° 4488 #5 ° fÊ š 6uuifŠ › kRl?Đ‡$({1313 + — 01]37£34814#). 


ữu 


CHƯƠNG4: LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN LINH HỰU | 77 


Phật chế Luật'Š khai tâm, chuyển hóa'ế 
Gìn oai nghị,`” sạch tựa tuyết băng 
Dừng sai,'” giới hạnh trắng trong 


Hiểu rành điều cấm để không phạm vào. ° 


Quyết nuôi dưỡng “tâm đầu” gìn giữ 
Tế hạnh đều đây đủ hành trì 

Niệm tâm trong lúc đứng, đi 

Vượt qua thói tệ; 1ỳ-ní° nằm lòng. 


Buông giới luật, không thông kinh giáo" 
Uổng một đời, láo ngáo luống trôi” 

Kệ kinh chẳng chút đoái hoài” 

Đạo mầu khó ngộ,” tháng ngày khổ đau. 


Tương ứng với đoạn: “Phật chế Luật khai tâm, chuyển hóa ... Thói đời uẫn nhiễm, đạo cao chẳng rành.” 

!š Luật (4#) chỉ cho các điểu khoản giới của Tăng đoàn, quy định đối với Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni, Sa-di, Sa-di-ni và Thức-xoa-ma-na. 

!5 Khải sáng phát mông (4# | #£ 5% ), mở mang dạy bảo những người tăm tối (hoặc còn gọi là 
người mới học, hạng sơ cơ) nhằm giúp họ tu học trở thành bậc thầy mô phạm cho trời người. 

!7 Quỹ tắc oai nghỉ ( ÿuR!| 8 4Ã), ngoài giới luật ra còn có 3.000 oai nghỉ và 80.000 tế hạnh. 

!3 Chỉ trì ( 1E ‡Ÿ), bảy yếu tố thanh tịnh (+ 3 zŸ ï#). Về hành vi của thân: Không sát sinh 
(3#), không trộm cắp (ZE #4), không tà dâm (4#). Về hành vi lời nói ( Š): Không nói 
đối (4 š ), không nói lời thêu dệt (2 #j3#), không nói lưỡi hai chiều (ZE # #), không 
nói lời ác (Z£ #@ 8). 

!? Tác phạm (436), ở đây chỉ cho phạm vào năm tội: (¡) Tội trục xuất (pärZ/ika, 583, 
đeƒeaf), (ii) Tội Tăng tàn (Sanghädisesa, †Š ZX) (1i) Tội xả vật (missaggiya päciftiya, 2> l8), (1v) 
Hối lỗi (pafidesemi,†#£+3), (v) Tội đột-kiết-la (P. đukkaa, S. duskrta, 2® % Ÿ§#). 

?9 Tỳ-ni ( RẺ #,) là các luật nghi của người xuất gia. 

”' Câu kệ thể hiện rõ nhất qua hai câu Hán văn trong nguyên tác: Tỳ-ni pháp tịch tằng vị 
thao bồi, liễu nghĩa thượng thừa khởi năng chân biệt ( RẺ J,3⁄JŠ ° lý k‡#fb ° Ý  L# ° 
3 #E#L]), nghĩa là trong các buổi giảng về giới luật thì không tham dự, còn đối với giáo lý 
cao và thấp thì không phân biệt hiểu rõ. 

? Khả tích nhất sanh không quá, hậu hối nan truy (5 H‡— 2 2š › i4 ‡š#3É), đáng 
tiếc luống qua một đời không tu học gì cả, [đến lúc sắp chết] hối hận không kịp. 

?3 Giáo lý vị thường thố hoài (‡{## + 'Š ‡# lÄ), giáo lý chưa từng để vào trong lòng. Giáo 
lý (‡4##) chỉ cho 12 thể loại kinh luật của tam thừa Phật giáo. 

? Huyền đạo vô nhân khế ngộ ( + :š #& BỊ 34 †#), đạo mầu không cách gì để giác ngộ đượ 


78 | GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHI, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


Tuổi tác lớn,” tự cao,“ bụng rỗng”” 

Không bạn lành;”* ngạo mạn, huênh hoang 
Kinh chẳng thuộc, nghĩa chẳng thông 
Chẳng hay tự chủ, buông lung”? tháng ngày. 


Quen lớn tiếng, nói lời vô phép 
Không kính, nhường hạ lạp thấp cao”" 
Ăn xong dậy trước, bỏ sau 

Uống ăn khua bát, ồn ào khó nghe. 


Trái phép tắc,”' hạnh tu chẳng có 

Ngồi, đứng, đi như thể người đời 

Làm thì động chúng, rối bời 

Sống không gương mẫu, không ai” nể mình. 


Được nhắc nhở, biện minh đủ le33 
“Nào tôi tu núi cả, hang sâu ””? 
Không rành pháp Phật nhiệm mầu, 


Huyền đạo (#3 šŠ) có chỗ chỉ cho yếu chỉ của thiền, có chỗ cho rằng được trí vô lậu, mãi xa lìa 
lối sống phàm tục, vào biển huệ Phật. 

?5 Niên cao lạp trưởng (® r5 ñã +), tuổi đời và tuổi đạo đều cao. 

3 Cứ ngạo (4#), đồng nghĩa kiêu ngạo, tự đại (#4 ä ). 

?'Tổ mượn hình ảnh “bụng trống” ( 3 J§, Không phúc) để nói người tu không có chút gì 
về kiến thức Phật học ngoại trừ các thói quen phàm, lối sống phàm. 

3$ Lương bằng (  J), chỉ cho những bạn đồng tu có phẩm chất tốt và chí tiến tu. 

? 'Tập liễm toàn vô (3Ÿ ® 2 #:), không có làm chủ thân, khẩu và ý. 

3 Hạ tọa (TF J#), có năm tuổi hạ. Trung tọa ( ## #š), có 10 tuổi hạ. Thượng tọa (_E JE), 
có 20 tuổi hạ. 

3' Trong nhà Phật ai thọ giới trước thì ngồi trước, ai thọ giới sau thì ngồi sau, không như 
những người ngoại đạo, điển hình như đạo Bà-la-môn, ngồi không thứ tự lớn nhỏ. 

3 Nguyên văn là kẻ tu sau (44 E#), ý nói do tu thiếu oai nghi, phẩm hạnh, người tu sau và 
Phật tử không thể sinh tâm nể trọng. 

33 Đây thể hiện thái độ nông nổi, thô lỗ (38;È#, thô tháo). 

*Thân là Tăng sĩ tự xưng hô mình là AB đối với người khác, còn đối với đại thiện tri thức 
thì mới xưng là “bần đạo” ( 3 šš), “sơn Tăng” (vù đ# ). 


CHƯƠNG4: LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN LINH HỰU | 79 


Thói đời vẫn nhiễm, đạo cao chẳng rành. 
4.KHÔNG HOANG PHÍ CUỘC ĐỜI 

Đó là bởi sơ tâm biếng nhác 

Chạy theo đời, nhiễm mắc thói đời, 

Lớn già, quê kệch, lôi thôi 

Gặp việc chẳng biết, hỡi ơi, bí lù.° 


Kẻ hậu học hỏi thưa rát cổ 
Chẳng biết gì, nên chả giúp gì 
Nói sai kinh,” bị người chê 
Cho là vô lễ, sân si, lấn người. 


3 Nguyên tác chữ Hán: Như tư tri kiến, cái vị sơ tâm dung đọa, thao thiết nhân tuần, nhãm 
nhiễm nhân gian toại thành sơ đã. Bất giác lủng chủng lão hủ, xúc sự diện tường. Hậu học tư 
tuân, vô ngôn tiếp dẫn. Túng hữu đàm thuyết, bất thiệp điển chương. Hoặc bị khinh ngôn, tiện 
trách hậu sinh vô lễ, sân tâm phãn khởi, ngôn ngữ cai nhân. Nhất triêu ngọa tật tại sàng, chúng 
khổ oanh triển bức bách, hiểu tịch tư thõn, tâm lý hồi hoàng. Tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng. 
Tùng tư thi tri hối quá, lâm khát quật tỉnh hề vi. Tự hận tảo bất dự tu, niên vãn đa chư quá cựu, 
lâm hành huy hoắc, phạ bố chương hoàng. Hộc xuyên tước phi, thức tâm tùy nghiệp. Như nhân 
phụ trái, cường giả tiên khiên, tâm tự đa đoan, trọng xứ thiên trụy. Vô thường sát quỷ niệm 
niệm bất đình, mạng bất khả diên, thời bất khả đãi. Nhân thiên tam hữu ưng vị miễn chi, như 
thị thọ thân phi luận kiếp số. Cảm thương thán nhạ, ai tai thiết tâm, khởi khả giam ngôn, đệ 
tương cảnh sách. Sở hận đồng sanh tượng quý, khứ Thánh thời điêu, Phật pháp sanh sơ, nhân 
đa giải đãi, lược thân quản kiến đĩ hiểu hậu lai. Nhược bất quyên căng, thành nan luân hoán. (3w 
Xa R, ° 5 Ñì^yÙRt§ ° 3# BÍil - tt 1 A RliŠHĐRfƒ ‹ ®'§B#£ %1 - 8 #m 
là › 142241) ° 8 š‡k7| › 48 3XÐt › + ỗ ° l6 š ° l6 Ñ14 34+ 18 - BR 
\v44€ 33833 Á.  —ĐHHEJX&-Tk ° #3 #Xiã¡ế ° t7 BH ° sv XI} ° Ấft$È 
šÈ ° ⁄4u?Jft ° {€ i4‡¿⁄al4‡B © Eš)j3†PŠ ñ ° BÌKš XÍÁf ° tt 235154 ‹ 
EPB{T4E £ ° |4 MhHf{|6 ° Ø3 4 Í§ ° iÄ\A¿RŠ Š ° tuÁ 4 13 ° 1# 74L Ÿ ° xì 2 kh ° 
# j& lñ lÉ + #£ dt f/ð Riế s R0] áŒ + HỆ k5] ° 1X <Z/JÉ&k# >3 ° ‡u 
%X«##ÈïR}„#t ° 1340 ( Ko © 8T š ° M18 #⁄ ° ñ7ÌKI #Í#£# ° 
+#Hii - Hhik+01 © AÁ2lt@ › Ä1Pf R ° yAH1á # ° 3 l72 ° 3 §b‡@1). 
Tương ứng với đoạn: “Đó là bởi sơ tâm biếng nhác ... Con đường chuyển hóa xa dân, khó xong.” 

3 Đoạn kể đầu khái quát về do tâm biếng nhác, tham ăn tham uống dãn đến tháng ngày 
trôi qua vô ích, già yếu, chân đi run rẩy, ai đến thưa hỏi việc gì đều xoay vách trả lời qua loa. 

# Bất thiệp điển chương ( 3# '), [thuyết giảng ] không liên quan đến kinh điển. 


80 Ì GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHỊ, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


Một mai bệnh, hỡi ơi, khổ cực”Š 

Bao đớn đau trói buộc tấm thân 

Sớm lo, tối hoảng tinh thần?” 

Tương lai mờ mịt, biết đường nào đây?" 


Ra nông nỗi, tiếc đời ta bạc 

Đào giếng tư, lúc khát khô mồm? 
Hận mình chẳng sớm tu nhân 

Đến khi già bệnh, lõi lầm triển miên. 


Khi chết đến, thân liền tan rã 

Tầm hoang mang, lo sợ mà thôi” 
Cũng như lồng thủng chim bay 

Tâm do nghiệp kéo, đầu thai tức thời.” 


Như con nợ bị lôi, mất sức 

Nghiệp nặng ghì, lê bước theo sau 
Ác nhiều sinh ở cõi sầu 

Thiện sinh cõi phúc, khổ đau giã từ." 


3 Chúng khổ ( 3⁄3) các loại khổ, gồm bệnh suy, già suy, tài sản suy hao, người thân già suy. 

* Hồi hoàng (}#‡#), sợ hãi bất an. 

%9 Tiền lộ mang mang, vị trí hà vãng (đƒ ## šÈ šÈ ° 2 #„‡J#), con đường phía trước tối 
tăm, mù mịt, chưa xác định được đích đến. 

*! Lâm hành huy hoắc, phạ bố chương hoàng (E5 {T‡‡ # ° †á Jñ †š]#), tướng trạng chết 
hiện ra trước mặt, lo sợ đủ điều. 

* Thức tâm tùy nghiệp (#x 3 4 # › 3Ä» Rã #). Hình ảnh lụa bị thủng (#& 3 ) tượng 
trưng cho thân giả tạm (Z7 #Ý ), còn chim bay ra khỏi (2 #&) tượng trưng cho thần thức (‡ÿ 
38Ä\). Kinh Thất hiển nữ (+ l3 + 4#) ghi chép: Chim bay đến vào trong bình, người che miệng 
bình bằng lụa, chim chọc thủng lụa rồi bay đi, tương tự tâm thức theo nghiệp mà đi (4 3 ^_#& 
'? › xãxñ#n › ít 3 4 i4 › 3A Rễ X ). Kinh Lăng nghiêm (33 ñ_##), quyền 4, ghi 
chép: Cái thấy biết muốn ở lại thế gian, nghiệp báo thì thường vận hành, thay đổi qua các cõi nước 
(4o R4 3+0tR] , #:#5 # i8Z" BỊ +). 

*® Nguyên tác chữ Hán: Như nhân phụ trái, cường giả tiên khiên, tâm tự đa đoan, trọng xứ 
thiên trụy. (+ À. § 1ä ° 2# #2 # + n›43 2 x5 ° #7 fñ FÉ). Tương ứng với đoạn: “Như 


CHƯƠNG 4: LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN LINH HỰU | 8l 


Dòng tâm niệm trôi đi không dứt 

Quỷ vô thường ” bất giác kề bên 

Thời gian không kéo dài thêm 

Mạng người sẽ chết, chớ quên điều này." 


Trong ba cõi" luân hồi khó thoát 
Phải tái sinh bao kiếp nổi trôi 

Nghiệp duyên, sinh tử vậy thôi 

Trầm luân lên xuống, lâu dài biết bao. 


Vì thương xót, lòng đau như cắt 

Khó nín thinh, khuyên nhắc mấy lời 

Chúng ta cách Phật bao đời 

Sinh thời tượng pháp,““ nhiều người chẳng siêng. 


Chẳng quản ngại tài hèn, trí kém” 
Khuyên người sau tinh tấn tu thân 
Nếu không bỏ thói kiêu căng”? 


cơn nợ bị lôi, mất súc... Thiện sinh cõi phúc, khổ đau giã từ.” Tổ dùng hình ảnh người mắc nợ, 
người đơn côi sẽ nhường số đông kéo đi. Nay thiện, ác đủ kiểu trong tâm, tất sẽ sa theo hướng 
nặng. Như Kính Lăng Nghiêm (33 ñấ ##), quyển 8 ghi chép: Tình nhiều tưởng ít thì rơi vào 
bàng sinh, bảy phần tình và ba phần tưởng thì sinh làm ngạ quỷ, chín phần tình và một phần 
tưởng thì đọa xuống hỏa luân, thuần tình thì chìm địa ngục A-tỳ (‡Š # 38; › jã A j4 + ° 
+tlậ =8 : # #4 : Liậ—8 : TH kk4 : 4 lä RpyLEI 8 H3). 

*# Vô thường sát quỷ ( # #§ #4 %,): 1. Đây chỉ cho sứ giả của vua Diêm-la đến (theo cách 
nói người xưa), 2. Chỉ cho cái chết đến trước mắt. 

* Mạng bất khả diên, thời bất khả đãi (42 5Ƒ£ ° 8Ÿ "Ƒ #†), mạng không kéo dài 
thêm, thời gian không chờ đợi. 

% Tam hữu ( <2) bao gồm: Dục giới (4# 3k), sắc giới ( &, Z*), vô sắc giới ( #& &, ®`). 

* Tượng quý (4# #), thời kỳ tượng pháp. Đây là thời kỳ 1.000 năm sau thời chánh pháp 
500 năm. 

*8 Lược thân quản kiến (s4 ° Ñ,), chỗ thấy biết hạn hẹp. 

® Bất quyên căng (®Ä#2), không loại bỏ thói khoe khoang ( á 32) và lười biếng (J# “.). 


82 | GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHI, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


Con đường chuyển hóa xa dần, khó xong." 
5. GƯƠNG HẠNH THOÁT TỤC"! 

Người tu học hướng phương trời rộng ”” 

Thân và tâm khác bọn phàm phư'3 

Nối truyền giống Phật, dẹp ma”! 

Bốn ân” quyết trả, cứu ba đường phàm. 


5° Thanh nan luân hoán (3Ä #8 #ã x# ). Tổ dùng hình ảnh bánh xe lăn không có điểm dừng 
để nói những thói hư tật xấu lớn mạnh do nhiều năm không chịu chuyển hóa, tu sửa. 

$' Nguyên tác chữ Hán: Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long 
thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạt tế tam hữu. Nhược bất như thử, lạm 
xí tăng luân, ngôn hạnh hoang sơ, hư triêm tín thí, tích niên hành xứ thốn bộ bất di, hoảng 
hốt nhất sanh, tương hà bằng thị. Huống nãi đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan, 
giai thị túc thực thiện căn cảm tư đị báo, tiện nghĩ đoan nhiên củng thủ, bất quí thốn âm. Sự 
nghiệp bất cần, công quả vô nhân khắc tựu, khởi khả nhất sanh không quá, ức diệc lại nghiệp 
vô tì. Từ thân quyết chí phi tri, ý dục đẳng siêu hà sở, hiểu tịch tư thõn, khởi khả thiên diên 
quá thời. Tâm kỳ Phật pháp đống lương, dụng tác hậu lai qui cảnh, thường dĩ như thử, vị năng 
thiểu phần tương ưng. Xuất ngôn tu thiệp ư điển chương, đàm thuyết nãi bàng ư kê cổ. Hình 
nghỉ đính đặc, ý khí cao nhàn. Viễn hành yếu giả lương bằng, sác sác thanh ư nhĩ mục, trú chỉ 
tất tu trạch bạn, thời thời văn ư vị văn. Cố vân, sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng hữu. 
Thân phụ thiện giả, như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y, thời thời hữu nhuận; hiệp tập ác giả, 
trưởng ác tri kiến, hiểu tịch tạo ác, tức mục giao báo, một hậu trầm luân, nhất thất nhân thân, 
vạn kiếp bất phụ (®% tị #3 › # &348 23 › 21212 › l# #46 ° KẾ S# ° Hit 
l8. ° JÄ7 Z2 ° 3 ®duủjL + LBl lÉ 13 ° š4TTLER ° JW 13236 ° {1/8 1†# 2# 
4 ° ĐÁ + ° MẴIIÃM ° 7255 T18 ° ä#UY| Đl ° lý X i8 Š1R ° 8i X 
‡t ° f6 ðtsh 2Ã Đf › S ñ †IR › ##Xð) ° 2Š &H #Zắt ° g7J— + #‡8 sp 
7P. &*t + ñÊML1k 116 ° &@ 31811 › sặ 7 6l ‹ 3*[iÃ1€‡8 8Ÿ ° sài Ö 
Đbšk‡k 3Š - H 1E14 2 Ñ 6 © Tf CAtnjL ê k9) 34878 › thị š 7ÿ ỹ ° 139 
73137) 1š th + TIÁC1 ° & ấU8 BỊ ° šƒT #1 R HH › #(3$(;5827'H + fifE l4 
/R‡‡†F › t‡n$ B32 BÍ] › < ° +ấ #248 : d2 k › M2 › xã 
fẬT ° š #8 ° 8ƒHJ24 ° ẤP B @ Ã ° K&ÁunR, ° Bi @ ° HH 3‡§ ° Z4 
‡á 2L ° — 2® À # 3 ‡q S15). Tương ứng với đoạn: “Người tu học hướng phương trời rộng 
.... Trôi lăn nhiêu kiếp, biết bao giờ ngừng.” 

3 Để trở thành Tăng nhân đúng nghĩa là từ giây phút ban đầu xuất gia phải ý thức rằng ta 


sẽ hướng đến các phương trời cao rộng như giải thoát tam giới, phụng sự nhân sinh. 

53 Tâm hình đị tục (s+› 7⁄2 #š 14), tâm thái và ngoại hình phải khác với người đời. Về ngoại 
hình, ta đã cạo bỏ râu tóc, thân mặc pháp phụ Về tâm thái, ta nguyện chặt đứt hết thảy phiển 
não để trí tuệ được tăng trưởng. 

* Thiệu Long Thánh chủng (#4 [# # 4#), nối tiếp mạng huệ của Phật. Chấn nhiếp ma 
quân (# lã #š *£ ) nghĩa là các Tỳ-kheo chấn nhiếp ma quân qua ba thứ: 1. Cát bỏ búi tóc nhỏ 
( El lấ, S. Kiudra, P.Culla), 2. Phát bồ-đề tâm, 3. Liễu ngộ vô sinh. 

55 Tứ ân (r3 /J8.), bốn ơn lớn: 1. Ân cha mẹ (2t #,8.), 2. Ân chúng sinh ( #& + ,8.), 3. Ân 


CHƯƠNG 4: LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN LINH HỰU | 83 


Chưa được thế, là Tăng sĩ dỏm"”° 

Hạnh và lời trống rỗng,“ đáng thương 
Tốn hao tín thí, cuống cuồng 

Cả đời lựng khựng, tựa nương chỗ nào? 


Làm Tăng sĩ, hạnh cao, tướng đẹp 

Do nhiều đời gieo hạt giống lành°3 

Cớ sao chẳng quý thời gian! 

Khoanh tay"? chếnh mảng, bỏ hoang cuộc đời? 


Sự nghiệp đạo chắng hoài, lười biếng 
Chẳng công phu, tu tiến được sao? 
Đời này luống uổng qua mau 

Nhân nào quả nấy, đời sau tiêu tàn! 


Mặc pháp phục,” song thân từ giã 
Hướng tâm về chí cả, trời cao 

Sớm hôm nghĩ nhớ đạo mầu 

Tiếc từng giây phút, lúc nào cũng tu. 


Làm cho được cột nhà Phật pháp 
Vì hậu sinh, gương mẫu”' tấm thân 


quốc vương ( Bị + /8.), 4. Ân Tam bảo (< 3 j8). 

5 Lạm xí Tăng luân (3# jl †# 4) chỉ cho những vị tuy mang danh nghĩa người xuất gia 
nhưng không có các hành động chuẩn mực của người tu. 

# Ngôn hạng hoang sơ (“š ƒT #i ØR). Về lời nói không liên quan đến kinh điển. Về hành vi 
thì lố bịch, không xa lìa trần cấu. 

53'Thiện căn (-š-‡#), căn lành có được từ việc giữ gìn giới luật (‡‡ z,) và nhãn nhục (Z3 #š ). 

*° Củng thủ (3# #), khoanh tay ngồi hưởng những phẩm vật của thí chủ cúng dâng. 

5 Phi truy (3# #l ), mặc pháp phụ 

%! Quy kính ( Ñ,#š), [mai] rùa và gương. Ngày xưa người ta dùng mai rùa để bói kiết hung, 
họa phướ Còn gương dùng để soi mình đẹp và xấu. Tổ dùng hai đồ vật này để khác họa một 


84 Í GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHỊ, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


Giữ gìn phong độ tu hành 
Những người như thế xứng hàng chân tăng. 


Mọi lời lẽ thấm nhuần kinh pháp“ 

Luận đàm gì cũng khớp thánh nhân®3 
Hình dung đỉnh đạc, đàng hoàng”? 

Nêu cao chí khí, thênh thang đạo vàng.” 


Hành trình lớn, cần nương bạn tốt 

Gạn đục trong, thanh lọc mắt, tai 

Gần nhau, chọn bạn mà chơi 

Biết điều chưa biết, sáng ngời thấy nghe. 


Sanh thân vóc là do cha mẹ 
Trưởng thành nhờ thầy cả, bạn hiền 
Đi trong sương móc thường xuyên 


Tuy không ướt áo, lạnh mèm tấm thân. ® 


Chơi kẻ ác lớn thêm nghiệp ác 

Nhân xấu thường phải chuốt khổ đau 
Chết rồi chìm đắm cõi sầu 

Trôi lăn nhiều kiếp, biết bao giờ ngừng? 


người tu phải là tấm gương sáng cho người khác bắt chước, noi theo. 

® Xuất ngôn tu thiệp điển chướng ( th 'š Z§ 3# -#), mở lời cần phù hợp với chánh pháp. 

5 Đàm thuyết nãi bàng ư kê cổ (337713 1Š #), không nói lời phi pháp, không làm 
việc trái với khuôn phép đạo đức của người xưa để lại. 

5 Hình nghi đính đặc (7 1Á ‡£ #‡), giữ gìn giới luật, cẩn thận, cương nghị, anh dũng. 

5 Ý khí cao nhàn ( š ất ä ñi]), tâm luôn thiền quán, xa lìa rối loạn, náo động. 

5 Vụ lộ (3Š #Z ), sương mù tượng trưng cho chánh pháp. Bất thấp y (ZE 3# &), không ướt 
ao tượng trưng cho được lợi trong tức khắc ( 3È ‡§ 3š ). Ý nghĩa câu này chỉ cho người thường 
gần gũi minh sư, bạn hiền, tuy chẳng phải được lợi ích trong một sớm một chiều nhưng ta sẽ 
dần dần tích lũy, học hỏi được về nhân cách cao thượng và kiến thức quý báu. 


CHƯƠNG4: LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN LINH HỰU | 8Š 


6. CĂN BẢN THIỀN TẬP” 
Lời ngay thẳng trái ngang thính giác” 
Nghe xong rồi khắc cốt ghi tâm”? 
Vun trồng đức hạnh,” ẩn danh" 
Lánh xa huyền náo, ” tỉnh thần sáng trong. 3 


Khi đã muốn tham thiền, học đạo”? 
Hãy vượt lên phương tiện sơ môn Ÿ 


# Nguyên tác chữ Hán: Trung ngôn nghịch nhĩ, khởi bất minh tâm giả tai? Tiện năng tháo 
tâm dục đức, hối tích thao danh, uẩn tố tinh thần, huyện hiêu chỉ tuyệt. Nhược dục tham thiền 
học đạo, đốn siêu phương tiện chi môn, tâm khế huyền tân, nghiên cơ tỉnh yếu, quyết trạch 
thâm áo, khải ngộ chân nguyên, bác vấn tiên tri, thân cận thiện hữu, thử tông nan đắc kỳ diệu, 
thiết tu tử tế dụng tâm, khả trung đốn ngộ chánh nhân, tiện thị xuất trần giai tiệm. Thử tắc phá 
tam giới nhị thập ngũ hữu, nội ngoại chư pháp tận tri bất thật, tùng tâm biến khởi, tất thị giả 
danh; bất dụng tương tâm tấu bạc, đãn tình bất phụ vật, vật khởi ngại nhân; nhậm tha pháp 
tánh châu lưu, mạc đoạn mạc tục, văn thanh kiến sắc cái thị tầm thường, giá biên na biên ứng 
dụng bất khuyết. Như tư hành chỉ, thật bất uổng phi pháp phục, diệc nãi thù báo tứ ân, bạt tế 
tam hữu. Sanh sanh nhược năng bất thoái, Phật giai quyết định khả kỳ. Vãng lai tam giới chỉ 
tân, xuất một vị tha tác tắc (1š š tế Tr ° 5# 3#⁄‡#\ ° 18626 nu ñ {6 ° HỆ} #ú 5 ° 
đủ ẤM PP ° vẽ l lEáể ° 37 XÃ Mỹ #hiế ° 940 2 1£ + f] ° v32 2 /# ° Đ†HMIS& ° 
*‡tñ ° #8 ÄjR ° †ỷ R] Ä&®a › 3t Ý & ° X17 L1) +: 2J/8 Tỉ 6m HỆ xo ° 
3T †‡Rlñ E BỊ ° 1# th #3 › LR|Zšk =JE— 225 › 2k3; le ° & 
S % ke: 6 C 4Ä 5 ° “Hl#a¿35;8 ° 4a l “M2 - #) S8 Đã À ° 4#£1b.x 1d Bị đñ jïÌ ° s 
Bí S4 đi © B ÈH 6, ñKấ ° lši# 71 JR HE B] ° 403271 ° Ñ 2 EÐ/X]R + 
7? 7 B3 ud 8, + 3Ä J) £ 5 + + + 3f§ER‡Ê ° fl#;*k 8 vƑ ÄH ° T.. >3 - t 
34 Ä fb.,1ER]). Tương ứng với đoạn: “Lời ngay thẳng trái ngang thính giác ... Noi gương mô 
phạm, cứu đời trầm luân.” 

58'Trung ngôn nghịch nhĩ (¿8 'š ‡# #Ƒ), lời nói chân thật tha thiết đễ mất lòng người, khó 
vào tai người nghe. 

® Khởi bất minh tâm giả tai ( Ø Z##.:+› 3Ÿ-3\), há sao [nghe rồi | lại không khác ghi trong tâm. 

79 Tháo tâm dục đức ( šš + › 4Š), gột rửa tâm phàm, tu dưỡng đạo đứ 

7 Hối tích thao danh (t§ 3È $á 2 ), mai danh ẩn tích. Tổ khuyên người tu không tranh với 
đời, che giấu công danh mà tôn sùng cái thực tiễn và xóa bỏ phù phiếm. 

7 Huyên hiệu chỉ tuyệt ( (zz 5 1E 4#), chấm dứt làm ồn, rầm rĩ, quay về thanh nhàn, tịch tiệt. 

73 Uần tố tinh thần ( đã & 3Ä ##), nuôi dưỡng tâm tính điểm tịnh, đừng vô cớ trút giận ai 
đó, sống đời đạm bạc. 

74 Tham thiền học đạo (2-3Š #::š ). “Ihiền” (3#, S. đhyãna, P. jhãna), “tĩnh lự” ($# 7š ) 
“đạo” (3š ) là vô thượng bồ-đề. 

75 Đốn siêu phương tiện chi môn (3ã 3# 2 {# > fT]), vượt lên khỏi cánh cửa phương tiện. 
Tổ Quy Sơn sách tấn người tu học cũng như người hướng dẫn đạo nên đi thẳng trực tiếp vào 


86 | GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHI, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


Nghiên tầm nghĩa lý tâm tông ' 
Đạo mầu tỏ ngộ, nguồn chơn nằm lòng.” 


Học thầy giỏi, sống nương bạn tốt. 

Thiền tông cao khó đạt, khó thông 

Dụng tâm tinh tế hết lòng 

Chánh nhân đốn ngộ, thoát vòng trầm luân. 


Đó là thoát hăm lăm cảnh giới ” 
Không kẹt vào ba cõi bụi hồng 

Trong ngoài các pháp đều không 

Từ tâm biến hiện, danh suông thôi mà! 


Tầm chẳng dính, sa đà theo cảnh 

Thì cảnh nào bám dính được tâm”? 

Nương theo pháp tánh thậm thâm” 

Chẳng buông, chẳng nắm cảnh trần thong dong. 


Mắt thấy sắc, tai đương nghe tiếng 


cánh cửa Phật pháp, hạn chế vay mượn các phương tiện khá 

75 Tâm khế huyền tân, nghiên kỷ tinh diệu (^¿ 3# 3 šŸ s Z† 433), tâm không phan 
duyên, hăng say nghiên cứu, học sâu chân lý Phật. 

7 Quyết trạch thâm áo, khải ngộ chơn nguyên (3x+‡# 7 ñ s 6+ 1# ñ 7Z), quyết chọn học 
pháp thâm sâu để tỏ mở cội nguồn chân tánh ( Ä'}#+ k3). 

78 Nhị thập ngũ hữu (_— -Ƒ #2 ), hai mươi lăm cảnh giới bao gồm: Bốn châu (s9 3|), bốn chỗ 
ác (0g 3# 3#), sáu tầng trời cõi dục (2X 4 &), cõi trời Phạm thiên (3# # %), tứ thiền (vs 3Š), 
tứ không (0g 3), cõi trời Vô tưởng ( # 38 %), cõi trời Tịnh cư (:# # %). 

” Bất dụng tương tâm tấu bạc, đãn tình bất phụ vật, vật khởi ngại nhân (ZE Hl đ# x¿;š 
›4 ° †#“lï M32 ° 3) 3 %£ ^'), tâm không cần bám vào [nơi đâu ] thì cảnh vật nào chướng 
ngại được ta, trong đó “tấu bạc” (3# 34) có nghĩa là bám vào (f#‡ #). Vì thế, cổ đức thường 
dạy: Thánh nhân đẹp tâm chứ không dẹp cảnh, người ngu đẹp cảnh chứ không đẹp tâm ( # AÀ- 
lận ++4 › 8 AM). 

3° Pháp tánh châu lưu (3+'}‡ Rï ởã), thể nhập vào tánh chân thường trùm khắp. 


CHƯƠNG4: LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN LINH HỰU | 87 


Gìn thần nhiên, chẳng vướng cõi lòng”' 
Tích môn và cả bản môn 
Ưng dụng đầy đủ, vẹn tròn đạo tâm. 


Người như vậy xứng danh tu sĩ 

Mặc pháp y chẳng phí chút nào 

Trên đền đáp bốn ân sâu 

Dưới thương ba cõi, dãi dầu độ sanh. 


Nếu kiếp kiếp giữ tâm không chuyển 

Quả Phật kia sẽ chứng được thôi 

Ra vào ba cõi độ người 

Noi gương mô phạm, cứu đời trầm luân. 
7. TÂM NGUYÊN NGƯỜI TƯ°® 


$! Văn thanh kiến sắc cái thị tầm thường ( ñj ## ñ, ở, › 3 # 3 #), mắt thấy hình sắc và 
tai nghe âm thanh đều xem như bình thường. Khi thể nhập vào pháp tánh trùm khắp hay nói 
cách khác là cái nhìn như thật rồi, ta không còn bị chi phối bởi cảnh trần. 

$2 Giá biên na biên ứng dụng bất khuyết (3š ‡Ÿ ð[':# Ƒš EỊ 2 BÄ), đối với pháp nhị nguyên 
ta đều có thể tùy cơ ứng biến vận dụng và không thiếu sót. 

3 Nguyên tác chữ Hán: Thử chỉ nhất học tối huyền tối diệu. Đãn biện khẳng tâm, tất bất 
tương trám. Nhược hữu trung lưu chỉ sĩ, vị năng đốn siêu, thả ư giáo pháp lưu tâm, ôn tầm bối 
điệp, tinh sưu nghĩa lý, truyền xướng phu dương, tiếp dãn hậu lai, báo Phật ân đức. Thời quang 
điệc bất hư khí, tất tu dĩ thử phù trì. Trú chỉ uy nghị, tiện thị Tăng trung pháp khí. Khởi bất kiến 
ý tùng chỉ cát, thượng túng thiên tầm, phụ thác thắng nhân phương năng quảng ích. Khẩn tu 
trai giới, mạc man khuy du. Thế thế sanh sanh thù diệu nhân quả. Bất khả đẳng nhàn quá nhật, 
ngột ngột độ thời, khả tích quang âm, bất cầu thăng tiến. Đồ tiêu thập phương tín thí, diệc nãi 
cô phụ tứ ân. Tích lũy chuyển thâm, tâm trần dị ủng, xúc đồ thành trệ, nhân sở khinh khi. Cổ 
vân, bỉ ký trượng phu, ngã diệc nhĩ, bất ưng tự khinh nhi thoái khuất. Nhược bất như thử, đồ tại 
tri môn, nhãm nhiễm nhất sanh, thù vô sở ích. Phục vọng hưng quyết liệt chỉ chí, khai đặc đạt 
chi hoài, cử thác khán tha thượng lưu, mạc thiện tùy ư dung bỉ. Kim sanh tiện tu quyết đoán, 
tưởng liệu bất do biệt nhân. Tức ý vong duyên, bất dữ chư trần tác đối. Tâm không cảnh tịch, 
chỉ vị cửu trệ bất thông. (tÙk> —#21x‡q 2 + 183v) ° 2 2Ÿ 4RRÉE ° 37 f⁄R2> 
+ ° +8? +: H?7*‡(;⁄ ao ° 63 H $ ° Ml1ð ÃIF ° 198 #L07 ° R7] ‡á 2 ° 
‡§ 8 8.4 ° HỆ? 2b ° »/Á0AJb‡k1f °› f#ŒlLMIÃ ° 1£ KẾ †;kã ° 8Ñ, 
fià+x l › LfT 3 › H?@GWEH ° 39/8 ñ ° 1Z7ft ° 337B ° tt 4 
Zk1Ù BỊ # ° £Y[ #Bl3ð H + ULUUHỆ © 9TI2SIR£ R#EIE ° /ESÍ} 21836 ° TR 


88 | GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHỊ, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


Lối học đó thậm thâm, mầu nhiệm 

Lòng dặn lòng, thể nghiệm thực hành. 
Hạng trung chưa thể tựu thành 

Tầm nghiền thánh giáo, ôn tầm nghĩa chơn. 


Nắm nghĩa lý, tuyên dương chánh pháp”! 
Độ người sau, báo đáp Phật ân” 

Chuyên tu, chớ phí thời gian 

Nương công hạnh ấy, làm nhân cứu mình. 


Biết nương tựa thắng nhân, hạnh tế 
Xứng vào hàng pháp khí” Tăng đoàn. 
Nhìn xem dây sắnŸ” quấn quanh 


Bám cây tùng bách,” ngang tầm” trời cao.”? 


Để lợi ích, nương vào giới đức 
Chớ buông lơi, thiếu sót, lỗi lầm 
Giữ gìn phong cách tu tâm 


7 ?Ñ ñ w9 Ñ. ° #ã R #Š/ ° dì E2 #8 ° ìệ dờn ° À7 $6“ ° 2 ° Ít X ° 
#\ 7R ñR ° ®/§ ñ #£m ‡Ê 8 + 3ƒ ®tuỷL ° #L4f] › ‡Èl— +Zk&Zññ 5 : R8 
*Z\l> 4 - Pđj[it>]d › SH á1b Lời › 410 Rã2*J/R 5l › 2 +46/8/XÉƒ › 48} 
Zđ7]A ° 8 #4 ° ®ðt13/1£È#† › vs ý ° R AI. 18). Tương ứng với 
đoạn: “Lối học đó thậm thâm, mầu nhiệm ... Chỉ vì bế tắc quá lâu, chẳng rành." 

3 Tịnh sưu nghĩa lý, truyền xướng phu dương (}Ä3# Š ## ° †#"ä ÿt‡7), tìm tòi nghĩa lý, 
xiển dương chánh pháp. Đây là hạnh tự lợi và lợi tha. 

3 Tương tự như câu phát nguyện của tôn giả A-nan trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm: Tương thử 
thâm tâm phụng trần sát. Thị tắc danh vi báo Phật ân (7# ###«› & Jš#| › &R| % š‡$& #8.) 
nghĩa là nguyện đem thân tâm này phụng sự khắp các cõi nước, đó gọi là báo ân đức Phật. 

3 Pháp khí (¿% 3), bậc Tăng tài. 

#7 Cát ( Öj), cây sắn dây. Ngữ cảnh này là người có học Phật. 

38 Tùng (3), cây tùng bách. Ngữ cảnh này là giáo lý của đức Phật. 

3 Tầm ($‡), tám thước (2`). 

® Đại ý của đoạn này nói về người có học Phật dù tại gia hay xuất gia đều có thể đạt được 
nhiều lợi ích thù thắng. 


CHƯƠNG4: LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN LINH HỰU | 89 


Nhân nào quả nấy, thậm thâm khó lường. 


Chớ luống uống tháng năm vô ích 
Dòng đời trôi vùn vụt qua nhanh 

Quý từng tích tắc thời gian 

Quyết lòng tu tiến, ngày càng thăng hoa. 


Chớ lạm dụng đàn na cung dưỡng 
Khó đáp đền bốn trọng ân kia 

Chứa nhiều, tâm bít, u mê 

Bị đời khinh rẻ, cười chê tháng ngày. 


“Người trượng phu,”' ta đây cũng thế 
Chớ khinh mình mà tự thoái lui.” 
Bằng không luống uổng một đời 

Tự tí vô ích cho người và ta. 


Chí nguyện lớn phát ra mạnh mế”” 
Hoài bão hùng,” nối chí cao nhân 

Chớ theo lè thói hư hèn 

Đời ta ta quyết, chớ nương người ngoài. 


“Dứt vọng thức, buông duyên ngoại tại 

Cảnh và tâm hết đối chọi nhau 

Tầm không, cảnh tịch: Nhiệm mầu.” 

Chỉ vì bế tắc quá lâu, chẳng rành. 

?! Trượng phu (% %) chỉ cho đức Phật, bậc giác ngộ mà mười phương Bồ-tát hướng về 
tu học. 


? Quyết liệt chỉ chí (3 #1 > 3), ý chí quyết định mãnh liệt. 
%3 Khai đặc đạt chỉ hoài ( ñfj 3# šš > ]#), mở rộng tâm hồn. 


90 | GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHI, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


8. GIÚP NHAU THOÁT KHỎI SINH TỬ"! 
Hãy nghiền ngẫm lời văn Cảnh sách” 
Giành chủ quyền coi sóc bản thân”” 
Vượt qua lề thói nghiệp trần 
Một khi quả trổ, trốn quanh khó lòng.” 


Âm thanh thuận tiếng vang hòa thuận 
Hình thắng ngay, bóng dáng thẳng ngay 
Nhân nào quả nấy xưa nay 

Không thể không sợ, có ngày đến ta.” 
Kinh đã dạy: “Trải qua ngàn kiếp 
Nghiệp đã gieo chẳng mất đi đâu 

Nhân duyên hội ngộ, đáo đầu 

Ai làm nấy chịu, khổ đau bám rình””? 


* Nguyên tác chữ Hán: Thục lãm tư văn, thời thời cảnh sách, cưỡng tác chủ tể, mạc tuẫn 
nhân tình, nghiệp quả sở khiên, thành nan đào tị. Thanh hòa hưởng thuận, hình trực ảnh đoan, 
nhân quả lịch nhiên, khởi vô ưu cụ. Cố kinh vân, giả sử bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất 
vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ. Cố tri tam giới hình phạt oanh bán sát 
nhân, nõ lực cần tu, mạc không quá nhật. Thâm tri quá hoạn, phương nãi tương khuyến hành 
trì. Nguyện bách kiếp thiên sanh, xứ xứ đồng vi pháp lữ (3 # #ƒ % +: t‡ñ‡'* Ä§ + 754£ + 
# › 344 Alã › šXñ# › 3kit@l © 3 4u HR © TÔ ä 3$h ( AE? cW 
#Ì# ° L@ 2 ° L1 BH † ‡ufñf†1EŠ St › H@9:äH ° Xắã tt 8 Š ° án Z7 # 
mãi ° 44A. ° 322š%;1Z › 3#: H ° ÿZRa:8,/Š ° 2 771HŸ){T13 ° ñR 1H ‡T 
+ ° # E] Ä›k1s : 77 ä # q). Tương ứng với đoạn: “Hãy nghiền ngẫm lời uăn Cảnh sách 
.... Tâm thành ghi lại lời Minh thế này:” 

55 'Thục lãm tư văn (3t 5Ÿ #ƒ % ), học thuộc lòng toàn bài Cảnh Sách để lúc nào cũng cảnh 
giác và sách tấn bản thân tu học. 

% Cưỡng tác chủ tế (3# †E + 5E), gắng làm chủ mình trong mọi nghịch cảnh. 

? Mạc tuẫn nhân tình, nghiệp quả sở khiên, thành nan đào tị (3'4J À^ 1ã › # XÃ # › 
3\ šE 4 ##), không cần chạy theo thói đời để xử lý chi cho mệt, một khi quả báo đến thì ai làm 
nấy chịu, không chạy đâu khỏi. 

% 'Tổ cho ta thấy luật nhân quả là một tiến trình tự nhiên như Cảnh Sách ghi: Âm thanh 
hòa huyễn nhau tạo âm vang ( ñỆ 4u ?£" DA), hình thẳng bóng ngay (#2 ä 5⁄3). 

® Nguyên tác chữ Hán: Giả sử bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ 
thời, quả báo hoàn tự thọ (444# #8 † ‡#/Øi†£ 3š tt › H#@9‡5H‡ ° X‡£:ễ ä Ấ). Theo 
các Kinh văn cổ xưa mà người xưa lãnh ngộ cũng như ghi chép lại, hạt giống ( Ñ, nhân) ta gieo 


CHƯƠNG 4: LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN LINH HỰU | 9] 


Trong ba cõi, nghiệp hình ràng buộc 

Ám hại ta chẳng khác sát nhân!9 

Ngày đêm nỗ lực chuyên cần 

Kẻo không, năm tháng trôi nhanh được gì? 


Thấy họa, tội, tôi đây tha thiết 
Khuyên người sau tâm huyết thực hành 
Làm bạn đạo'”' khắp tử sinh 
Tầm thành ghi lại lời Minh thế này: 

9. BÀI MINH'? TÓM TẮT 
“Thân huyễn khác nào nhà mộng, 
Rỗng không hình hài bóng sắc 
Truy nguyên quá khứ không cùng 
Hướng về tương lai không chă "3 


Ấn hiện nơi này, nơi khác 
Lên xuống ba đường cực nhọc 
Nếu không thoát khỏi ba vòng 


xuống không mất đi theo thời gian mà luôn bị chi phối bởi các yếu tố (##, duyên) thuận hoặc 
nghịch thì việc trổ quả (  ‡&, quả báo) là chuyện tất yếu xảy ra. Hơn nữa, cho dù đức Phật vẫn 
phải chịu nghiệp nhức đầu ba ngày khi vua Lưu Ly đến san bằng bộ tộc Thích-ca. 

!9 Nguyên tác chữ Hán: Cố tri tam giới hình phạt oanh bán sát nhân (jk$u < #*Ä#| šÏ - 
$ #‡#« À.). Trong đó “tam giới hình phạt” ( < #È#!| šÏ) chỉ cho nghiệp báo trong ba cõi. 
Oanh bán ( #'#), sự trói buộc phiền não như người vô hình đang ám hại, giết chết chúng ta 
(&^'). 

!91 Pháp lữ (3X 4#), bạn đạo, bạn pháp. Đồng nghĩa với “đạo hữu” (‡š #& ). Sau khi thấu rõ 
tội, họa mà người cố ý hoặc vô tình chiêu cảm đến, Tổ tha thiết sách tấn người hậu bối gắng 
thực tập và hành trì và ngài nguyện trải trăm nghìn kiếp làm bạn đạo cùng chúng ta ở mọi nơi. 

! Minh (4#), ghi nhớ, văn ký sự. 

'3 Nguyên tác chữ Hán: Huyễn thân mộng trạch, không trung vật sắc, tiền tế vô cùng, hậu 


tế ninh khác? (22 $ 3# › # t4), › XI#& ñ ° 1# #1). 


92 | GIỚI SA-DI-NI,OAI NGHỊ, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


Khổ đau bao giờ mới dứt?'°° 


Mải mê tham luyến thế gian 
Năm uẩn gặp duyên chồng chất 
Từ lúc sinh ra đến chết 

Hầu như không øì giữ được!'® 


Chỉ vì còn kẹt vô minh 

Rốt cuộc chìm trong mê hoặc 
Hãy quý từng phút từng giây 
Cuộc đời vô thường bất trắc. '" 


Đời này luống qua vô ích 

Đời sau gặp nhiều ngăn lấp 
Vướng kẹt mê này mê khác 
Hoành hành đều do sáu giặc. “7 


Qua lại, loanh quanh sáu đường 
Ba cõi xuống lên lăn lóc 

Quyết chí tầm sư học đạo 

Siêng năng nương bậc cao đức. '°! 


'% Nguyên tác chữ Hán: Xuất thử một bị, thăng trầm bì cực, vĩ miễn tam luân, hà thời hưu 


tức? (thub34?®* › ffÿ0W14 ° k#. | ° fIH1kÂ). 

'9% Nguyên tác chữ Hán: Tham luyến thế gian, ấm duyên thành chất, tùng sanh chí lão, 
nhất vô sở đắc (Â ##+# | › l£#wñ › Í#+ #+# ° — &M®). 

'% Nguyên tác chữ Hán: Căn bản vô minh, nhân tư bị hoặc, quang âm khả tích, sát-na bất 
trắc. (4K &M › H 34344 ° %£”J 18 ° #|ZB 33). 

' Nguyên tác chữ Hán: Kinh sanh không quá, lai thế trất tắc, tùng mê chí mê, giai nhân 
lục tặc (2# #8 + t3 ° {tk # ¿È ° lý BỊz7NRÀ). 

!3 Nguyên tác chữ Hán: Lục đạo vãng hoàn, tam giới bồ bặc, tảo phóng minh sư, thân 
cận cao đức (2X‡š#tšŠ s =#XñÑJ á] - 22M úp - 3,1 tà £Š). 


CHƯƠNG 4: LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN LINH HỰU | 93 


Quán chiếu, làm chủ thân tâm 
Diệt trừ tất cả gai góc 

Đời như gió thổi mây bay 
Trần lao quá nhiều áp lực. "” 


Nghiên cứu thực hành kinh Phật 
Quyết lòng đạt được tuệ giác 
Đến khi tâm cảnh đều quên 

Xóa mờ làn ranh ký ức.'"° 


Dẹp yên sáu giặc giác quan 
Đi, đứng, nằm, ngồi: Tĩnh mặc 
Một khi tâm đã không sinh 
Muôn pháp trong ngoài đều dứ 


tì 


! Nguyên tác chữ Hán: Quyết trạch thân tâm, khử kỳ kinh cức, thế tự phù hư, chúng 
duyên khỏi bức? (2k‡# 4s + +2 HIŸh ° th JÊJE › #4 838). 

19 Nguyên tác chữ Hán: Nghiên cùng pháp lý, dĩ ngộ vi tắc, tâm cảnh câu quyên, mạc ký 
mạc ức (†3Š›k## : "¿lĩ § RỊ ° 231848 ° 3 i03 18). 

'1 Nguyên tác chữ Hán: Lục căn đĩ nhiên, hành trú tịch mặc, nhứt tâm bất sanh, vạn pháp câu 
tức (241R16/Ä ° f17ELR + —xv#+ › 8 ;*1R.Â\). 


94 


PHẨNII 
NGHI THỨC 
ĂN CƠM TRONG CHÍNH NIỆM 
(Cứng quá đường ) 


9S 


% 


1. TẬP HỢP Ở NHÀ ĂN 

Mọi người đứng trang nghiêm, nghe tiếng khánh chắp tay cùng 
xá, rồi ngồi xuống, nhiếp tâm trong chánh niệm. 
2.NGỒI CHÍNH NIỆM' 

Thắng lưng, ngồi thiền vững chãi 

Cầu cho tất cả mọi loài 

Ngồi vững trên tòa giác ngộ 

Tâm không đắm nhiễm, buông thư 

Án, phạ-tắc-ra, a-ni bát-ra-ni, ấp-đa-da sa-ha (3 lấn) 
3. MỞ BÁT CƠM? 

Dùng tay mở bát đựng cơm 

Phật dạy đo lường sức ăn 

Nguyện cùng tất cả chúng sinh 

Đạt được ba luân rỗng lặng. 

Án, tư ma ma-ni sa-ha (3 ẩn). 
4. QUÁN LÚC BÁT KHÔNG? 

Khi nhìn thấy chén trống không 

Cầu cho tất cả chúng sinh 

Đạt được thân tâm thanh tịnh 

Không còn phiền não, sầu đau. 


! Phiên âm: “Chánh thân đoan tọa, đương nguyện chúng sanh, tọa bồ-để tòa, tâm vô sở 
trước” 

? Phiên âm: Như Lai ứng lượng khí, ngã kim đắc phu triển, nguyện cúng nhứt thiết chúng, 
đẳng tam luân không tịch (+ø 2k 7È Š 33 › %4 21‡ŸL : ñãft—1)J⁄ › # =‡a 24 ° 
°s& › M/#£& #3). 

3 Phiên âm: Nhược kiến không bát, đương nguyện chúng sanh, cứu cánh thanh tịnh, 
không vô phiền não (3? 8, ®‡‡ : #§ñ8 + › % 5ï Ð/# › 2# &JR Hỗ). 


97 


98 | GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHI, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


5. QUÁN LÚC BÁT ĐẦY! 


Khi nhìn thấy chén đầy cơm 

Cầu cho tất cả mọi loài 

Chứa đủ đức lành, phước báu 

Tất cả thiện pháp tràn đầy. 
6. DÂNG BÁT CỨNG DƯỜNG 

(Tay trái co ngón giữa và ngón áp út, ba ngón còn lại dựng thẳng để 
bát lên. Tay mặt ngón áp út co lại, lấy ngón cái đè lên ngón áp út. Tay 
trái và bát cùng để ngang trán. Cùng nhau đồng đọc bài cúng dường) 

Cúng dường Thanh Tịnh Pháp thân Iỳ-lô-giá-na Phật. 

Viên mãn Báo thân Lô-xá-na Phật. 

Thiên bá ức Hóa thân Thích-ca Mâu-ni Phật. 

Đương lai hạ sanh Di-lặc tôn Phật. 

Cực Lạc thế giới A-di-đà Phật. 

Thập phương tam thế nhứt thiết chư Phật. 

Đại Trí Văn-thù Sư-lợi Bồ-tát. 

Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát. 

Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát. 

Đại Thế Chí Bồ-tát. 

Địa Tạng Vương Bồ-tát. 

Hộ pháp chư tôn Bồ-tát. 

Lịch đại tổ sư Bồ-tát. 

Già-lam thánh chúng Bồ-tát. 

Giám trai sứ giả Bồ-tát. 


* Phiên âm: Nhược kiến mãn bát, đương nguyện chúng sanh, cụ túc thạnh mãn, nhất thiết 
thiện pháp (3 R,#5$*, ##RX©:+, R8 j5 › —J 3X). 


NGHI THỨC ĂN CƠM TRONG CHÍNH NIỆM | 99 


Thập điện minh vương Bồ-tát. 
Đạo tràng hội thượng Phật Bồ-tát. 
Chư tôn Bồ-tát ma-ha-tát. 

Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật. 


7. BA ĐÚC SÁU VỊ? 


Đủ ba đức, hương hoa sáu vị 

Xin cúng dường pháp giới các loài 

Thánh tăng, Bồ-tát, Như Lai 

Thân no pháp hỷ, tâm say đạo mầu. 

Án, nga-nga nẵng-tam-bà, phạ-phiệt-nhật ra-hồng 
(3 lần 


8. CHỦ LẺ CỨNG XUẤT SANH° 
(Vị chủ lẽ để chén nước trong lòng bàn tay trái, tay phải gắp bảy 


ÀX© 


hột cơm để vào, rồi kiết ấn cam lồ: “Tay phải, ngón áp út co lại, ngón 
tay cái đè lên ngón áp út” và thầm đọc như sau): 


Năng lực pháp mầu khôn tả 
Từ bi chẳng bị gì ngăn 

Bảy hạt biến cùng mười hướng 
Ban tặng tất cả chúng sinh 

Án, độ-lợi-ích sa-ha (3 ẩn). 


Š Phiên âm: Tam đức lục vị, cúng Phật cập Tăng, pháp giới hữu tình, phổ đồng cúng dường 
(C421 ' Đ? 81 ' (X7 là ' Š BI + sẽ ' 3R3ÑÊ › =3 ' fXH 
s§ #}). 

* Phiên âm: Pháp lực bất tư nghì, từ bi vô chướng ngại, thất liệp biến thập phương, phổ 
thí châu sa giới (xÐ2 2#: & #8 lút ›: tù: Ƒ 23 : #20 RB|ÿĐ7Y ° sẽ : BÍ 


3⁄4 * 


_- 
#? } ầT). 


100 | GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHI, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


9. THỊ GIÁ CÚNG XUẤT SANH7 
Đại bàng cánh vàng hung dữ 
Ma quỷ ở chốn hoang vu 
Mẹ con la-sát ác độc 
Cam lộ thảy đều no đủ 
Án, mục-đế sa-ha (7 lấn). 


10. CHỦ LỄ XƯỚNGÊ 


Phật dạy các vị xuất gia 

Khi ăn tâm niệm năm điều 

Tán tâm, ham vui, nói chuyện 

Thực phẩm tín thí khó tiêu 

Mọi người khi nghe tiếng khánh 

Chính niệm thực tập, chớ quên 

Cùng nhau nhất tâm niệm Phật: 

Nam-mô A-di-đà Phật. 
11.DÂNG BÁT CƠMNGANG TRÁN? 

Tay nâng bát cơm ngang trán 

Cầu cho tất cả chúng sinh 

Trở thành dụng cụ Phật pháp 

Xứng đáng nhận người cúng dâng. 


7 Phiên âm: Đại bàng kim sí điểu, khoáng dã quỷ thần chúng, la sát quỷ tử mẫu, cam lồ tất sung 
mãn (kế + ‡l 6, › J§#ƒ #7? 5 ' ãÂ| 9. ƒ R : Hi jÃ ƒ#bử5 © sẽ ' Ø2}? |). 

3 Phiên âm: Phật chế Tỳ-kheo thực tồn ngũ quán, tán tâm tạp thoại, tín thí nan tiêu. Đại 
chúng văn khánh thinh, các chánh niệm (##|kt ứ › 7? x~Ö › ÄXŸ¿*t3Z ' 1326 šE 
3í, kXX⁄M#tF##, 4). 

? Phiên âm: Chấp trì ứng khí, đương nguyện chúng sanh, thành tựu pháp khí, thọ thiên, 
nhơn cúng (#j‡ ƒš Š : ##& 4Ô + : Äšt;⁄Xã › &A X1). 


NGHI THỨC ĂN CƠM TRONG CHÍNH NIỆM | 101 


Án, chỉ-rị, chỉ-rị, phạ-nhật, ra-hồng phấn-tra (3 lẩn). 
12.BA ĐIỀÊU PHÁT NGUYÊN"? 


Muỗng cơm thứ nhất vừa ăn 

Nguyện cho tất cả ác nhân không còn. 
Muỗng hai xin nguyện với lòng 

Giúp người tu thiện, tâm đồng thái hư. 
Muỗng ba thực hiện tâm từ, 

Dắt dìu muôn loại cùng tu đạo mầu. 


13.NĂM ĐIỀU QUÁN TƯỞNG" 


Một xem phước đức bản thân 
Có bằng với lượng thức ăn cúng dường? 
Hai xem công đức tu nhân 
Vẹn tròn, xứng đáng cúng dâng, khi dùng? 
Ba xa lầm lỗi, ha tham, 
Bốn xem như thuốc, phòng ngăn bệnh gây. 
Năm vì đạo nghiệp sáng ngời 
Trả ơn thí chủ, giúp đời an vui. 

14.UỐNG NƯỚC? 


!9 Phiên âm: Sơ để, nguyện đoạn nhất thiết á Nhị để, nguyện tu nhất thiết thiện. Tam để, 
nguyện độ nhất thiết chúng sinh (3: #R llẾ{— 1J 5 › —#t:fRf#£ 1Š; =&C: # 
##—11 +). 

!! Phiên âm: Nhất, kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ. Nhị, thổn kỷ đức hạnh, toàn khuyết 
ứng cúng. Tam, phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông. Tứ, chính sự lương dược, vị liệu hình 
khô. Ngũ, vi thành đạo nghiệp, ưng thọ thử thực (— › š†+ # } › #448 › — ': lứ, 
ÁÄÁT › ®6XJK6† ° = : ĐA)8H1B › Â3 so: ĐÈ: JJ hs 5 › 
3u w%šš š : B68). 

!? Phiên âm: Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như 
thực chúng sinh nhụ Án, phộc-tất ba-ra-ma-ni sa-ha (#È##4— #‡zk › 2V 3 w † š › 3#2#i† 
Jb9%b › u33 ñ + sẽ › d8 6 „t /# E jJ BỊ). 


102 | GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHI, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


Phật thấy trong mỗi ly nước 

Tám vạn bốn ngàn vi trùng 

Uống nước không trì tâm chú 

Như nuốt chúng sinh vào lòng. 

Án, phạ-tất ba-ra ma-ni sa-ha (3 lẩn) 


15. KỆ CHÚ KHIĂN CƠM XONG? 

Nam-mô tát-đa-nẫm, tam-miệu-tam-bồ-đề, cu- 
chi-nãm, đát-điệt-tha. Án, chiếc-lệ-chủ-lệ chuẩn-đề 
ta-bà-ha.!* (7 lấn) 

Mỗi khi cúng dường, bố thí 

Gặt được phước báu bình an 

Hễ ai ham thích bố thí 

Về sau hái quả giàu sang. 

Ăn cơm chánh niệm vừa xong 

Cầu cho mọi loài chúng sanh 

Tất cả việc làm lớn nhỏ 

Thấm nhuần Phật pháp bên trong. 
1ó. CHỦ LỄ CẦU NGUYỆN 

Thân mặc áo quần, thường nhớ công lao thợ dệt; 


!3 Phiên âm: Sở vị bố thí giả, tất hoạch kỳ lợi ích, nhược vị nhạo cố thí, hậu tất đắc an lạ 
Phạn thực đĩ ngật, đương nguyện chúng sanh, sở tác giai biện, cụ chư Phật pháp (#{ 
3b 3 › Ã3š J †l lá ' 3? #4lkjL26 › 1á sÀ13 3Í ° #R tuc › S4 ER 1+ › [1E lš 
3 › B303). 

Thần chú Phật mẫu Chuẩn-đề: #ủ# ° 34 # t ° Zi3 Z3 ° {8Á ° }8{£ 
‡h, ° sẼ ° 3ƒt ° +‡È ° 'È1‡ -° 3⁄4 38.?J (Namah saplaänam samyaksambuddha kofinam ta- 
dyathä ơm cale cule cunde suãhä). Đây là bài chú Chuẩn-đề được trích từ trong Kinh Thất-cu-chi 
Phật mẫu Chuẩn-đề đại minh đà-ra-ni (© 1B. R&#h ‡ 3È ‡š X 8R ft šš É, 44). Tương truyền bài 
chú này có công năng tẩy tịnh, mở trí tuệ, dẹp trừ các năng lượng tiêu cực mà thường được gọi 
dưới dạng là ma quái. 


NGHI THỨC ĂN CƠM TRONG CHÍNH NIỆM | 103 


Ngày ăn ba buổi, luôn ghi công sức nông dân. 
Tăng Ni đạo lực thậm thâm; 

Phật tử tín tâm kiên cố. 

Trời giác ngộ luôn sáng tỏ; 

Xe chánh pháp chuyển không dừng. 
Nhà nhà hạnh phúc, khương ninh; 
Đất nước thái hòa, hưng thịnh. 
Năm châu an định; 

Bốn biển thanh bình. 

Tình với vô tình, 

Đều thành Phật đạo. 

Nam-mô A-di-đà Phật. 


*** 


104 


PHỤ LỤC 


105 


106 


PHỤ LỤC 1 
BẢN NGUYÊN TÁC “SA-DI-NI LUẬT NGHI YẾU LƯỢC” 
Ù đã £ 1? là Š tệ 


hi †5j@ f1 33 ĐÃ 


[0441Ib09] 3#‡š#;zP7ãm⁄ › tấn § + › 33j 8 Z@fTK ° 8Ñ HÈššm 
Ỷn 7? #5 +~ ° R.£:Rã*#x ° Bài . + ä#£ 3 ®IÃ 


S2 


+ &#P1 


[0441bl4] z??Z§8/#&&# x  › iš ° T7 L ° 1E:)7RE ° 
 &Z#Lñã ° H R#.H ° 8/Ø9W<4§4 ° 2. R lt ° 71 ïŠ ° ÃŸH 
R° XRÄIš: 56A|B/kÌã ° TAIš (1+Ÿ 5 6 XER ° 
lì#/ã 1W + 1# 8 Ä ° ffttazkìu  —*Ðe—ÄX ° &2Z fX › /Rñš EU 

Sa 2 Bạt X?‡t„R AB] ›, b# —† AX›° F#+ A33 °› 
#*& #4 ° tt @@ PA 9l|já + ° ti xšl th : Lá txkx# 
ZÑ ° 3i E]2ĐRE, › SƠ HÀ š z\ %x  ñỊ › `. 
‡# - MA m{Ế štÝ ° & -šllÊ f › 2&lứ Ea ° 711. 
2È Ei#t*& › IỆLT tổ ° m;zP78/E ft &ñÄ k 3š › l§ đo 
3 Xi‡# - l"kŸ + &‡#P]4a{T › &4 ,šš 1LYAll 4k ° šÉE°J] #ử, ° 
#iigtfia "Pu ‡ứ 3% SẼ ®u đf 6 2 + #ƒ ao ¬ 1) Ä:‡Š 

‹ tñ #J‡#šU, › Z1 š z\ XJ# 7 s tứ E1 3> Pệ1Š ° lễ 3 # lễ đà 
Si tại #4 # ›: H##S - J4 dšt # :š ° Ji uy oi nho 
5S ° 3B NV ð ° H 5 SP Má MÃ 2 MĐ ° 


[044c07]|  +»#+'F †⁄4Ã' +: X#jÁll Tá kxiitl : #f &3ế 
3 ° 

ø —## Ä 

[044Ic1l0] ¿##4#3z& : #444 › &Ñ Ä# + ‹ ta 7 ° 


lểx 


107 


108 Í GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHI, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


... 3Í tu 7k ° 2# ° š " . "... 
â + 2L BE cụ TP hAạ #8 ° IllÄáqM #£Â °› 6# 
° #\ftU{##Ê › n®öiùbš de nà 
S'EsilAu I0 : X7 - XR ?+3f ›: XR ở: ÄŠT£2À3$3 
RA 447 3X # - Xi N6 ° X7 ° Ki k4 ° du N Hồ © 4u St du 
Tỷ e tuƒf 3u  : #& X1 › fẲẪOsðo ° f6 XS ° XP R8 3° 
đt gìh, + 


#8 

[044lcl9] 4# ° ®#ñiiã—#4Ð\L : #$#£3Ê S#f 
.° +#®#ÄØÄl T1 ° BS ° 220W ° H2x^#6 ° f®# 
#È- 8Ñ Ã ° ø ®fN9È ° # TÂ2° v®f@:° xXi&# ° W 
it Š ° R36 ° 489 ‹ 

# ~12Ä 

[0441c244] #83 : #3214 + 113 lá : Ä—¡## + 


Tớ n sẽ 3u JÈ 2 BL ## Øfí fï 3 . 
Lo sa... ... ha... -.e.e.... 
#wqxX+&ñf7 5 › 3†hzkkRL° & # £ ÀÁ#A £ &* ° fỊ đƒ‡#‡X ‹ 
1ị 3ÿ › 5% &1RfR ° & RE. ° 

# œ š?¿ Ä 

[0442a07]  zi8/## : #f#uz#3š : ši5&Ö#° ®XR#ầlš 
Ä,° ®l$ 3 Bị ° 9# - l] ¿2# : ã@ 3 HH ° T709 3 © 
#®& 3F š ° šÈUWiš : S318 # ° TH} 4E &ĐUE - #ấ 
#@;* # lệ Ea ° 2K ° 2Ä ;h}#t : fm so ° X98 78 
+(17) k321F ÄS21kh R ứ 4 Øt 1E) ° 

# 2# i8 Ä 


[0442a13] bi NÓ. ° 1i tìB › X1i°šìB › 18L Š ìR + ìR 
3 =+†+~x*®&› *X: ty ‡ - % #9 k? ° # &th> ° # $ 7l 08 °e đi 
%4 ° #6E34/@ › Xi = § - MỘHHX › E428: SE - 
1ð JZt ° ®iä XiĂ ° Dao &?X ° tt ®@XÌH ° XE DIÂ ° ÐĐ®k ° 
xi! ° 1# 1†iä ° 1 biš ° & ;PiR Ji, ° 

Š ở, # 3 ® iù 8 1ê Ä 


[0442a20] — ;>#8/ö& : ##H.#it8 #®h ° 2Ð R11 
ễ, ° 4# 5L 1Ÿ 8 H14 ° +4 3 HH) 4k 814 0 - XilitäđtL › 3% 
JR1R ° ä ° X ° kh › 8E ŠZK ° I&ðR ni › #&ẲWzZX Ä ° ĐjN 
RI-EIEOiglletgfREo3 coa SSTSá, 8 sörekftulbbulh 
1 Šy 3 lk ° ÉR7N 38 ° XIX3Ÿ^A ° X*%Đ?RzW»%, ° 


PHỤ LỤC 


 t#5# h5 ñR X®#Ä 


[0442b08] R1 ° 1l ?4 3k › 4 thật › tt 
% ° ®4#(W> ° ®f 1K Ã ÄÍMkRÀJlR › bê %* ñ ° L3ƒ31Đ$ + 
18 3 ñ‡ 1I|‡5 4# ° Ä 1š ä\ ° lí lá&26 › lỶ BÌ 8 © —sulä # › # 
BÀ ° PL ŠJ#kñ ° ^ Xðjl2 ° TL HZR ° Ly“ H ° Cf Tl*§ ° 
3i 2 ° ÄX ÄW?P?Ị E,zÄ, ° 

5;t`## ñ 3+ Ä 

[0442b09] R1. ° #13161 Ÿ‡ R 4l đÈ ° ‡h ƒ #XẾN ° ©ÍŸ 
ñ š ° TS34À ° 812 9 ° HR4TTE3X ° ®Ä4ÑÍT ° — lộ Đh ° 
38 “@ {1L ° Ly 3X# ° S138 › l @ 8l ° /A kKÃ ° 8 2 
3 ° ft K#ˆã Ã ° ñ À MÃ ° ÁASiÁ1Piể *~lš © A # Ã + 
/#8Wù`3E ° &% 3; ° 

#?.#5ttÐd @ Ä Ñ 

[0442b1l5] z8 ° #ii #42 › ®ii#ft: Xi4À ° 
%8 SH › Liế š Ä ° ÀJ@ y L ° mã %3) ° Ấ‡ Z #£ 1H #2 ÉR Ấy 
+%+›° ##=H ° *X*Ââ@k ° #&*#È7LU1§ › Biết. Á ° & ñ &‡ˆ ° & 
3:§I# ° R.&Z1+ › & %;P?R +. ° 


# +#1t8# @Ä 

[0442b20] zP#ã8#ã ° 2£ #&H# › #ÐAlÿÊê ° Z2 &ÖÄ ° ¡5H 
!?‡ - E434 : t2 H Šš 2> 1% ° 44 › 7TR ^‡ A30 ° 
+27R. #3 ° 11 #—_L 4# ° Si ở, › ‡kẩB + ¡5H 
!P?‡4 36 ° JRˆ *Ñ ° 47t 3U ° f8 ° —ÙJÊXð ° #2 2% ° 
# 4á ⁄X 2 ° #4 ⁄4—1187R‡Š BR ° 11 -† 4£?) ° t5 ÊÄÍÑ ° & 5š) 7R 
JãX#, ° 

Tẩ 

tt fá PÌ 

[0442c04| 43#]⁄#* - #Xk## › th. f£;⁄1414XjL › Ÿ # 
#t se H g8 BR ° 3ÿP?R/J ° ä ® ®uƑŠ/Øñfƒ?3b5ƒT ° ®3t1 BỊ s Aktb 
ứÈ*##št1Et1t : 2ã 2-3*#\##* ®#uŒ, ° 73† 4H ° tu Âu ° ñgEp š‡& 
Rw# › RỊ 3 0ÖšX 5 †T › mi1ế 1E › Xi; i?RZE + B29 s 

[0442c09] }A FIÁR| › 3» k#:ắ#@ + ¿P787 x › 8 # — 
2# E Rã †F 1Ã t ñh H° X #}#;) 78s pN © ở} 8, vJ š§ Hì 
Z3 › R.&*x> › RJĐ⁄j3xX(ã ›° l 2 f6 ° HT RỊ BR ° 74 xX# 
+3 : t#M|'t‡t# ° 172 Xã › L4 tš # ° EB]Ị2 kññ ° 4£ š 38 
A——›: *#4R #3 : ä §1aRj2+# - 


109 


1 10 | GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHI, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


là £ # ñ — 


[0442cl6] 2šäx4?5 › #A› 331 : 5Ä 3#t!b › %t H là T8 tt jF 
&& ° W1 ° “II ° Á #2946 ° W HUI8 s si †. /# °› #%XB 
š + X/DH¿I.FHRIt=  › X/Hhl#@£ X/I& › Xi## X'# 
JŠ ° AÈxX 114 PP ‹ teyytH# &@ ‹ Ä H4 9 tp ° TS 8Ệ3| 


WlS= Ñ + ĐI H(BIEIE + Bổ + § \ R4 Xa - ð A3 - 
Pp Áp Bltf = W +: BUÉ-$# + 2tEd + 3EIBARN © 3É = Ÿ 
2146 + 4HẾ A đề ° HT R › §— 1 ° đo lỆ + #6188 + 3# 


ŠỊ2 J8 ° 4L 1B Ph ° #43 ° 24L W CÚ ° }4Í?|ME ° Ä6Ãn 


4s 
#2 +  Pl # (X¿z»P] › Ipiofr 8k ứ, › oá‡# -‡3l ký) 


[0443a03] 2/#*#—3lXI#? + #4#412—38X1#ÖfäR + 4# 
MTi9—3X1W18 © T4 R —3R A(W187EÁC ° Hè 3Š 46F$ + yã HỆ ° 
š| X tỳ © đa + Tp ÄL#PHỆ © T/#Lft #35981ú —3l XI © E6 
JRHR 3ÿ —šR Ä (Ế ° /+ —SA TẾ P MÉ%E TL ° 24 CT6 —E 
đả BỊ 444E - 1$ § Š —8H XIẾ › E119 —38 Ä IR WÁT - E18 
đậ —3R kIÉ + tL&2©NM MU + BLIK18 % 1048411 - 1E ° 
R,—3f 4183 Ÿ + 1114321 —3E kÍ# + É T16 #1 @3R 
*E, ° /Ä4# 2 41+ 

†882 


[0443al4] 3344u4FETI]ft+u3t0E + ý L2*ÉP + Tí MU + }h;k 
fÈF{T › 3ã duốh ‡X ° %7 JR4uJ|R ° XP Œ ƒ Ä6 ° 2J{á6ñ< + H Š# Hu ‹ 
?) 2 Éh"# ° # ko HỆ ° 4 72L7Nj# 3k7 ° TẾ ñ3⁄k ° jpiểÉ] + #4, 
/ › +L Z?#3‡ä ° i8 HỆ s kXzxK ° El3W ° tU{†th É › Én 3# ° 
ZIš1E1È : bị &{T ° ®IR1E1Š +: ññ + ÉñĐRẪtiH + ÉB3*⁄@ ° ÉRRK 
§. 3# ° #ƑRK1E1È : ‡È#† › # thi ° l2 2)#‡ ° Ép BH  ° 2 
lề  ÿÈ1E?Ö › %X É 1E†Ö › IR?È‡ã = 1ñ ° É8 2 JR ° + ° 31 th 
®i# Š ° TI!Ế ° TS1fHR & ° š ờN{fề y*ÉN ° xo 44138 › @ Ÿ7Z\ 
ñi e sf†# 3z › *X*2Á& ° 317B]  › R#É>xz # °› #6t i6 ° 
E] #.®% 8 ° /©Én & @ + 38a) # Ñ ° #a¿Hã ° &8š*šjito4£ XÃ ° 
Én ‡% {È {T 7 # ° 5S XI ° 473 À Bị] ° 2PiẬ/JÉšXÉh #2 › XÃR 
Z4 ñ + ° ®iŸL1HJŠu ° š4 23 i8 Z ° SG mÉN S8 ° 3 E##7R ° 
—1  †à J3 Éñ ° 3£ À Ép 3 © Ep ml 5 j‡É] #X⁄Y © lý SH ƒ 
J ° â #1 3Š 5 1A12 ° li] ° ®ifÖịdq Ù ° ®Íiif Ù ° ®ifX 
tỳ ° 4 2Ú0;]‡#1f RE] ° + 8 7) › ti Ph|th;k › #4 + 
â#i?# : 8A : ‡FRÌ Xf # ° ®/I187f ° farxn ÉP fRỊ ° 
##sw ›: ứ)3? ý 2¿iễ ° ""J$Ƒƒš+ ° ®Sii2l§ ^ Š ° R»®Rế, ° 
2#! lÀ 4# Én  ° 4 BÀ] ĐK ° 3 Én XE SŸ ° ÚN 7k J3 ° 36 4| › 


PHỤLỤC | III 


§*% 3⁄43 ° 8# t + 8® se ——HayW:A4 › l4 ° l©B › 
3k ° ĐHHẾ # ° HR7*/ † ° j4 XSIÁ#t ° LIÊÉI ° Z® 3> RFẤL4k + 
#BÌ #“ãäL#† › lạ ä 3 ##&kRÌ › LiÊ bù ° Xi #Š#t 8 › #8 
la b ° Éh2j 1E 2 ° # 4 1341E3 ° X4l1š18 ° LIÊN ° ®i##@L 
Én © 2 J3 › tqúp 58 ° AFlún ø › 2 LX* Fš ° TiÄ9K 
%4 J# ° 3 /R2Z*Éf ñj 4*ˆ BE ° du 4* © Én &6 © EPJEiŠ 46 ° *Ÿ 3Š Én 4 ‹ 
‡u C, # % ° 1# 4 B Đt Á ° #1 1R2ZDÉP ° 2Ä H {E › 3l 
424 › 3Énñ2 4‡Ã1T ° S/®ll + › J1? l3 ⁄ÉP ° ƒ&1kaEfJA ° 
3u ốn đ> ° EP{KaL{E ° — 1JxÄ | 3#FÉñš⁄k # Ä ° 3; Éñ 28 7E 1É 4p 4 › 
78 8 ‡Ý R lì 1k nÈ íg {E ° 7l] 9373, ° 5X R, ° 34 1É ku¿kxu{Ê@ ‡Ä ° 7N 
7B 5| Ñ,8H Éñ ‡k aE ứn {E ° ®2#@15 B8 H ° #Z4#fxa©tk {84t S8 
tị ¿ fR E] 4E ° 4# Bã Ém 4t 3# 1š 1b l| ° 243 Bã Én 4E‡‡ Bị tã JŠ © Én 
4L ° 1F3È4u1t3Eh › 5 3 J8 t3 + $ RR ứn Mf ÄX tứ ŸF{E ° S127 
kh #ứ† § 2E - tụ %3 2b ° š 3R1XTR38 72 & › 3 753 # Š 
=5 ° ®"J*% ° 

tä ñậ * 11 # œ 


[044306]  4iä#£A^ 3 : #iiiLtiš:iŸ3 A35 : Xi 
“RỜU ° tá TÃ 5 TH Rã ÍnÍá ° #|}ðÄÄ2£ ° 1E — dg ° lội 4# 72 1} ° 
#|4b-‡ ° Éq3# 6È - % 6 È ° ®/818 B 9# © En &7f © # ứ th + 
7t # + #14 X9 © 34L ft < AJĐÍT › 6X EJVÍT + 
3 81t 3š R ẤT › R3f¡X/KÍT ' 4k W ft ° XU KÍT ' 2 
1Ÿ ®#Ä 4T ° 1l ĐT ° ®†1t† XIK{T › X#Húứ 9 {1T › ®ft—.f 
ÄT ° ®#lA Xi › MñÍ4@ÍT › ®filÉn7 5 › l355 1L + 
2#i18lđã › KỊÉD34184t3Š © 48/4 lÊ 3š Ÿ › J8 ' #118 Đ 
† ° #114 ° #WUE1†©‹iÝ › ⁄MRlš~'#* ° tfik#0t 
% s 

~X#42 


[0443c19] ii #8 ° Xi1‡#⁄›/b Liã134!°‡#‡62 ° RE ?#&⁄ 
tÁ ›  l§ lï š ° ®18#81\Xð-fãd.> z7) ° 1# 6L tu ứ X tr ứ E 3t 
2È ° ^1‡34R1J⁄4 XS ° 1l đệ in 6u ° 4Ÿ fB}‡ÄX 0g ‡Ÿ K/]xÍÊ ° ƒE 
#4 ^A- ° ®1f f4 X¿/]x1ẽ ° 1# 610314 3ƒ Bị › 34 2Š ÿð B3 ° 
#3 #1t? › ®i1i 2 š :› ý Ã ° XwJˆ& ° 4U4K4hjệU ° Đtf$ 
1È : #cHl BỊ ° ®if#4L!8 l3 › 2š #Š ° & 3Š ii § HhữŠ 
# ° 3t JÈJ& ° J& ki ứ E128 3Ê/k 3 › Rã 2) 8635 ° Bp 44E 
> ° ®ijif+ › %4 :RHf3ã : 3 M]"#R$ ° H2 ĐÈb/E> ° Xi 
%* › u3*»:Ä1 › +3 thứ › L?Èƒ8 › #Ñf Š1Ã ° S1 
8 ä ÍŠ ° ®i##@ 487 ° ®*if‡L L1E#^Fš 5 ° ®if tÈ‡#ktL# 
#$ ° la 2® ° 214 f1 tL1I 1 3k öR ÄX ° — IRR ° 8 — 1J 


112 | GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHI, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


3 1u ° Lñ lá › 3K — ¡k5 ° ii 3X Ý › ®f BH # 
#t$\ e 3X #1 ° 7TR/R g3 ấLfn + DÀIE 3E © S7] ° RỊ Âm 
* ° #Ø £th Ñ › Ip3E22186 © A X1# È › i8 # 1£ \ X4 
218 - 3R.3Ä X7 Ä ;)1fR © TRJKIE18 + 

&ã X Ê 5 ^^ 


[0444a15 ] Bl kẻ ‡k #È › Ep # #“7KIR ° ESÂJLER ° lý 3k” ° 
th# ° 4Ziãð Cu ° #5 4i5— 3} ° #58 T548 ƒ š† › ý RỊ Ấy Â ° 
;?R| ‡#£ ° # #4? $ 9 fã th © HLh # H3 ° XÃ A15 £ ° x3# ##* 
XE. 4226;kÐt ° tb4ñ@ D2 ° —1) 8 ?? 3+ › Q1 1E® f8 ° 
—š† ? } › 3#‡t#&ä ° —Hd1È{1T › 2;k/§Ðt › Z xo: 8E18 ° 
â# 3š ‹tq+$#R# ° 37⁄1 › bWn ïš1L ° 2 Hộ ° & 
vn] $ tƒ l6 ° 1l VÀ 41 ổt › 3; là 03) › 2 6Â ° S1 š SH + 
3 t#u › PA #33‡p>3 ° 7Ÿ /Ñ65Ã ° {1 BL $2 Äl@t†? › Sii2ÊÂ 
35 ° #44 34it?4 ° Ti 'Ñ 2ñ ñÈ ° tulk7 ° r‡b‡£O ° Â † 3ä 
?ñ *8 ° W #jÊ7Zã4> ° l4 X§Ệ R + X6 ° 4h ° Siff?© 
ñt 8 ° # * ° #1 ức ° LL#‡ãñ|ø024k| ° LÊ #ff Ki ° 
1 Ak‡ ° 1T ©#® ° ®ii+}Rl§ ° Ä 3ñ ấ ° 5RX?RiRiấ ° i15 
SÈ K9 © S1 004k1E 5È ° ®1f 8 $6 ° 37: lý ñ| ° BỊ 3È ° 2 
1ï ĐuiE SE ° x4? 3 54+ ° ki 3> ° Ti R 9k: đâẦ« sẤU 
Â ° ®1#1ã 20 › & 13 › z¿ #?11# :› z#k@ú : Ê*k** - 
tk ° 2 4 7l E] mm 6 ° #4 *ii x⁄l&‡Êâ › 4L 3k : š:š 
3# : #7#t^»â : Ti BH ä 1 ° T*ii 1b A8 TÑ ° ®1#LĐR 
b?R ,3E183 2Â ° 

38 ft # + 

[0444bl4] 33#2#7ibf##'#?+»› &@lttt : 3 Xi ° S8 
64k ^ 58 ÑJ{46‡8 ° Q2 Ÿ ° Ti Tiã 2š ° TiffJ/ : ®7il1631ã 
‡ñ th ° /Ƒ M D lÁIfff ° ®13ERS7Èff › xu X3E832# ° 813 ^Á, 
ÄfHj © Én†l 0p ° 19 flLÉh 3ý XẾ ° 3 BR ƒá‡ÃÄƒ† ° Énƒf Á ° ®if EiÉP 
Z]## ° #&ÉiñT] ° ®i?f¡]XR‡Hi8 ° #&Éhñ] ° ®f 4 A3 › dÝii 
#612 ° X1 ẢX1E?Š › L3 #1 › /Rlã 3X\1E#W ° 3ð] C# › ®*] 2 
‡$u ° 792K{124 ° ti RKỳ:§ïÝ ° 2113 it ° ®l 3L Ki?È1)^AÁ ° TS 
it 16 Mù? ° S} 8 3914 X ° ¡H1 S*tU ° ®ÍTIE312%LXŠ- 
Š - #Ð#3+⁄4 # Elzt s 

$ 978 tù # 2V 


[044402]  ##+ #8 TñWW3MÃ ° SH ý ll ° ®f 
Ä\ © LỸ!4@ ° 4L/R ÉP + @#% ° # qún 34 ° ®if;T'fé 
3Š ° ®iiq»+X4e@ ti ° #4 LÍ} ° ®4@® b6 ji 


À 


l 


» 


PHỤLỤC | II3 


3k1 © 3} @ táo SITh © S18 Ả^@ Ã TIẾ © 4 Su Ÿ Ê ° 
38‡R ° #114 #@‡ö ° Ni @f†tHJj ° LẺ @@{1Œ =1 : 2! †ij X2 
3® › I#EHl  ° +» ^3-' H448 ° R ÉU, ° 171314 ÄT ° 1E38 
=#†77‡n › iŠ @‡## #4 - J&:#3š lll ® ° 11:0 1fR/E1Ê1ÃðU#&£ã 
+ ° #fif„!‡§ Ä @{‡t_L ° Ti —AAl\Ã 33 @1È ° il 4@ ©Íf 184 
th # Â9 E RE ° X(fið SỆ 6y ƒL ° 4Ÿ#BÚ 3l th ẤỆ = 

ñ. l2 5 2: 

[0444cl4] - ###Z# › f2 18 ‹ #*23ÑÑÍ ° TU ° 
®i#'X*É ° N18¡* ° /NM]m 8 › 8Ø8m12 ° ®f# i6 ð š › 13 
†s › ®ii*k9i4%® › ^1rtu : #?%9;⁄/ ° Li#È R £Zff ‹ 2# ° 
lẺ Ä.Ao ‡ + 1018 =Íf › # ù - 122W T8 › 2zHkfñ °› ®f#©#* 
#j?P ° 2ˆ 2+ ° 

^~48'+ 


[044420]  LA-#?1: #4?» : 42 #141 : ¿®& 
+Ä - #4##+L”Ñ + IS X RHHE + I4 898 ° AJR 
lý + 21k + 421M + XIERLR Ý d6*ế + 6B + du 2TR ĐIR + 
7# +1 ° /ÑlafnXL + XI 108L + R1 3X KR + 
*#ñ + A BRUD PP s 212910k'P H248 1RIE + 21L † SE 2k + 
##_Lt‡t Mở - 

^đ# # t8 # # +— 


[0445a04] 2# hất Xig ° #£ ƒ 15 IL/R #14 ƒ ° f6 #ETE 
ñÈ ° 1Ÿ k°9%9%1E SÈ ° L t8 2i # 17k ° 032k ° 2/41Á58 7| 
7F ° #“#'Äk»šÈ^ ° “ii —* 3j l - 218 # 1F?KRR › #3 #A ° 
12 : 143 1413 #1 KÍh # + 11A B TP RE : X1 S;#Ý 
‡#*7K ° #18l1# 1# 42t BH + @ÄJ# › #5 @ ñ ° 2 2® 1 
A.° ®i#H #4 : ®iifiA @#?šLÃ4 › 113\18  3RJ2 B #+ #9 !ề › 
2# '44#L#[i†T-T+(#-6,)]ứm BH #/§ : LT # ° 1š 1 ° 2 
2Ăt # Đ¿ ° Si L4#t7§ 438 ° 

ft 5 +z~ 


[0445al5] ý!Ö‡⁄1634 : Ra ##‡(24 ° ®iiiR ° LItX 
.c 7k ° ULXzk#*Xi:## › LH ›° 7?t 3L? ä ° 3? và ° 
D\ # i§j§ +8 3 H ° L4 ° #1 Tijš/k ° Z7? HH : LỆ ° ® 


17A J ði ° XLIEÊ ° S1 TP Ñ F356 ° QĐWãZk ° ®fWiÊ ° TS 
t9 4 U14 ° Si HE H,UN 7# +Ƒ ° ‡Êiậ 3S ° JLiÊHb ° TRÍ ÌPBLđf ° 
f2 + f1] 4 › L1 ° +/ã1i¿*x‡4á ° Ä HH k@ 7 ° /Ã 
Ñ Sức ° 2TR sã2EL ° 224i ä#Öb L ° 


1 14 | GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHỊ, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


^~##+#£ 


[0445b01]  2###'# 3+ - #4# 2k X2% ° 4/LÊL ft 
3k ° #PU#JĐñ + ĐL£T ° 2> ° AB + DỤ 2k 
4A + ®ili8#'/iã : Ti B XU R8 l3 ° Sff A36 ° N3 
JÈJ? › ï #1414 ° 4 "J 3# › X8 ° E4 Š ÁÙL ° töứ 
14 ^ ° Mù 37K °› 41B # + 2934 ° 1KUISER ° S13 X9Ã ° 

^Ä 2 + 


[0445b09] — 4&X;h#M† : 3ƒ#4#N:šêâ** : 11 L8 › 
‡J 27t # ‹ tà ‡ !h ÄIÐE14 #3 © —1Et6A s — ly Fỗ th © 2RMì1⁄‡t 
J8 › #®ii:#ñ BỊ ° ®1Ä 6t ÁA BỊ ° 1# _L 5 †BñỊ L ‹ £# #?# 
‡ã ° % S1} °© J NA #u ° 1iiã£N À1 th › ELL ° 11 
lÈ © 4B †3ÈA#n ° SflÁ581f9T ° SfNWŸ Šằb ° S35 
ÄÈ › +4llá#t A5 ° X6t'ê# › l6 Ệ  #Ðtit › Xit£ c & 
%'# : *it1ŒU › kxti#fzt# ›:  ÁA 111£1È : ð ll t3 + 
1Ÿ u14 †T 3 TP ° 

đẤ 6) 5 +2 


[0445b19] H.&X8#Z®## Xi ° ‡$## A4 › ®fif4 XI #E BỊ 
#fTñ ° ®#f4E]'#F)i8ZE ° 8 z\ X/#ZRf3X1l ° XÃ Xi ° ®##X 
3% ° 1Xấa X34 ° 2ã 3 MỸ 4° ®ÍiA0h3š † lET ° Hà À Ý 3Š ° 
đi ð ĐM Đồ © 36 {GBÀ ° 2© 2Ÿ TPlfP ° 4? fp613RfP ° ®fŸ2#ƒẨ ñ ñ5 ° 
ft ®i#& ° NEW; 2k ° #f 18 AðÑÄmm ° 4Ì, 
Đùiá # XD ° ốc RUIP Z + Bồ @tRẾBHj © J ZL/A 0P ° 233X ° 2š ° Â 
sÑ ° SX ° S@&M ° 3N + Mi =— ° 

Ñ Jš Š +2. 

[0445c04] Z#4#f40ã8‡+#f33 › S4?f6BÑX † : ft Ệt 
3Š ° #®iifXK ° 9i4^ ° ®j9Já + Tế 1W ñj 4Ù ‹ 

ä& #3 # ++* 


[0445c07]  #34ñ]?t › /8#eX;l ° 2##Z ° i4? #4 
+ › +7? 3# 0h24 ®#H k5 ° tt hM ° 2P 7RƑẺ 
ñ › #&‡Ä‡J# kA. ° ÍR# É N*‡u › Z%X^A. ° &ÿX14 X › 1ã E] E] § 


)lt‡§2 ° #ifi it NX th 6 lX ° ®189%⁄*# È † i# Hh8 0g 8 5 
1Ÿ Đị 1P R\3à tt RÌ x3 - 


3 †È 44 # #5 +2v 


PHỤLỤC | IIS 


[0445cl6] 2# #+# › X‡t# : ®ii+ tzlãñtL › 1i 014 
14438 ° A]#@ ° # XaHŸ ° lÄ 2) 3ÈH‡> 3 ° 3 ft 5 ƒ 3X ° 
‡‡16 ##  ‡8 ° 1l # †ñ s A1iiiti\thik ° §UZ 1E] ‹ ä š # BỊ ° 
Äft34ÄÚ ò 1P ĐI ° TURHRE1B + E AIX + SE3E¿k# ° 7TR 
? Xikšu › #7 # § F #Ê ° Xiiit )iBR5 ° Si 2 #N › 3)5‡ 
J ° Ø 5 ƒ‡)“3‡t?5 › Ti š012k 84 EU 3 › 11L 918 ° 0L 
l 7K{tLIŠ › 1161 B 7 A1E 2L tb‡+k 7U Š : Si ÁA#Õ - 
1ï 3Š † i1 ° 37?8f2št ° 24LA X 36 Hồ ° 324 Ý ÝI#ÄJ ° 
ät ñÌz\ ° %4 4# $4 8 3 ›ọ —— FEl?U° #if 0 4# ên?;kất + th 
3° {3 Xj - K‡% H## ‹ ï ÀXB3X › 241534318 ° Si 
#tMftl23k/] 3# + A4. © 3ki6i82% ° 1t 138 R18 Ê 7B 
% : XI £®1⁄ ° lR1UfÍT : 3 X4 1l ° Š 18 &T— Mã › # # 
2E ° —a¿/241?} › #?RPpxŠ › Si MiÊ ° 

+5 +? 

[0446a09] ####⁄# A14 : 3 @ A1R + ##ufñf7J ÍT/Š › #|] ^ F3 
Z °, #S:H ° Ti &XMÃ ° #ÄXA ° 7T AF] ° #@4# ° # 
'Š 8ễ 2t /È /h ° 3 1X 2#. ° 3 ÑÄ 1221 › %4 ° # &n/ñfƒ JŠ 
3⁄1 e ® #1 ° ®2fØtfi Ê ° 24 R f4 ° XS RR.W Ấ ° 
‡‡ Bì 34 BH Ã ° tý? + 18 3ú ‡\l§ 26 + 2# © 8 #1 §Í& # 
° 

^###~+ 

[0446al7| #3 <3Ÿ# › #4 #423 › ®&1'4Zi##^ ° En 
A° *ñu‡+#* : X1#1U(t : 18168 t1 : I3 ^ 1 + 
#3» # ƒ# H ä?tfm{fT : ®#®X¡;Ð#34XÍT › ®# ft 5 AÄN 14 2 
‡T › 1ð 5 lš ñl 14 2 1T ° S13 ĐtRt Xšt `ñI 1á 2 {1 › 3L:$ Š ñ 
33A © ẦU T Ÿ › Đã FE]#mt ° Äi£f\ 223 # ' R2 ° ä 
‡5 #J# ° ®ik¿;Ì ° 18:8 ° 3%i5Bñl 3# Š ° il# 3} : it 
Ã ° N35/kÐUzk# › 1 ĐVM ° 5 3T ° &# ° lý BEẨN ° 
Rịff › ii †‡#7kØ R3 # ° 

T?# =+— 

[0446b04] 2 ## - #%Àñ2u › 321£itx + 24/63RH ° Œ 
3† f J › 515 Ø HŠ ‹ 2J‡2@ikftjUb › 2+ 4} ° l2 lkf£#LÃ 8 ° 

fL #t 4š 17 # Tá È Mì # ~ + ^ 

[0446b08] HịA47 › ##®& Ít - 1E#i3⁄ :  kÉn - ##f 
3® ° ti ° š|5R  Z#Én ° yX J3 NR #Š ° 4É] © 1E #41 
*› ý%#+6ứn ›: %44R4@#>z XÃ ° ý Li3ÉNP ° 33M @&Ð ° S2 


1 lố | GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHI, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


=2“... ... S.... 
7L É] ° Éj #l 2 3Š ° AÍ£ CfN 0 ° s4 L3] + ññÄS 2# ° Cất 
f3 A12 ° 72L ° Úụ lẻ 3 Tế ° d3 Ú] l6 REÄŠ ° # #fƑÌ8 ° 2Š ° 
#8 7!KŠ ° ®ii.f]SØ + AAlä18g ƒ + 

Ù iR £ fttã & tê () 

ðt Ẩ tà tá 

[0446b22] (&###&H+zH °išBÐ#*#@ #7 ° 2H i§ 
đ ° 4oild 4 1# 3 ft Š ?ũ Š ÑỊ tà đã BỊ Ất Áo $ 1Š ñẬ ^ BỊ Ất #£ ° ñ] ?fL dị 
®ñH##@H 6ñ 4# ° 3ã < TT ° it ftfkj# 2k 7|  ° 
$ã  —of6— X3 ° — A #0 © ^, BỊ Tế 5 30 BỊ Ấ lÉ JE ° it 32 Ê 
3# tt #38 = #f Bì Ất lá XX 3 lệ Š HÀ T s2 3X ẨK + 47 2C G ứt ° TẾ lệ ĐH 
XÁ ° *e 3Ý lễ ñ 4ñ] iá BỊ] ° it 3S 13k 4 + 2ö) ° 
L0446c05] 3# #;x + 3È#tL& + #137 + Ra #3 ° TRÁT 
MHR ° lÃLÃ ## ° #liä + Â + 
L0446c07] #3 3# ñ/#?T đệ +: 
L0446c08] (4š 3#344% - 7| 3š #* 4, P] BỊ #39) - 
L0446c09] (#3 # - 3†Pi3š;#¿k › Ml#'"6 K4) + 
[0446c10] (#338 ° 32#&‡4 4) E]3§) ° 
L0446cl1] (öấ # 3| 3ãš BỊ 6# 8 + 3ã tt frA 4n mg 2 438 /f) ° 


PHỤ LỤC 2 _ 
BẢN NGUYÊN TÁC“TỲ-NI NHẬT DỤNG THIẾT YÊU” 
% #É, q Hì1? .Š 


(3# #ui7^z) tr ứ šŠ 88 # # ) 


(I)#®: ñfRK+42¿78 › š#R#L+ › —1J#Ÿ 8 › BÉR}† 3 ° 

(2)%?3: #ñuL4£ i#4g;k* 7K : đi lE] da RlỊ & lý BỊ : BỊ /E ;3 ;#‡# BỊ 
IŠ ›  —ÙJ#4.#+ w#Š - 

(3)#lj3: Bl2š#* › JãHú‡t : #ÄK : lịC + : 8b, ( th 
u› BRRW*#È' - X3 ° 9 › lmjậE£fR$ý3# 3T ° 

(4)Š* *: 3# L® : šXB§ãXtL+ : BÉ š}R : #3k@HB ° #T 
3813 › 38R L2 : K3 Š1R : HR R6 ° Km › XÃ RR x4 7 
la £ ŠÉ1E': 2S42lL£& ° 

(5)T+': @j#<#ñ#£šE›: —ÈJ##+ ¡g3 : #?⁄**KkET&&Œ 
1ý : ER›¿+ Rp HỆ +} š# + ° sẽ › f4 6ÿ] ° 

(6)#3#l ä: #4? › #§R# + : h4: R#šŠ 
3 ° °Ẽ › Hbuƒ| H °ñ| Š 3T ° 

(7): &@4@thnŠ › #§R7 2+ › R 1# › kih z7®*° 

(8)#&XÄ\: X;h)i#H‡ : šñ§ã#L+ : $ A87 › šÑl@ jÊ¿k ° sẽ › 
3E & fờ RR $ÿ 3 › 

(9)3#: #?Z2‡1t⁄k : Xã + : H?t¿k PP : lŠjkứn$i ° sẽ › 
# "4| 3š Hã ÿJ #T ° 

(10)+?Ä: #+L#ðL ›: 8ã L4 ' ïi#MZ ' # Ä #&6 ° sẽ 
R:Š#X⁄®ÙÈ?1 + 


I17 


118 | GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHỊ, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


()##$: km3 › ##Øã1⁄t+ › iñđi#f ›: &NÑ 1k ‹ sẽ › 
3 th*ế HỆ }ý ĐT ° 


(12)BÄ._: Èzk#tm : Š8R #4 + ' 1/Ÿ)XP]›' k&J5šR ° vẽ › 
È} ỳ° >T ° 


Bá vã 

(13)#+: ?#q— ¿|2 ›: ^~tw†ä › 3 ®lfMo9t › tu 4L + 
BỊ ° sẽ : 18 § z: j§  E }j ĐT ° 

(14)2*: #‡#\4ƑHÀNR › & E252: 4 2T1ñ#W ‹ › 1P S3 
ÑỆ ° sẼ › Ã6fHRjj?T ° 

(15)+*: Š‡\4†HMÀNR › & bE2ãmH2®k › 42T1ñ#W 6Š › tt ýŸ 
‡t › s$ › #j* J8 ikÙ# + 

(16)*%#: ŠÉ3\/4£HMÀNR ›: & E2ãmH.£ › #&jjdtk©t ': R3 #t 
# 9% › #? J3} °bÃ ĩ È) ?T ° 

(I7)6.Ä#: E\LREÉñ2ð › K a1} : R BH # Hh : {73a 2 
4> ° vsẼ ' 1H) 1H) j ÖN ° 

(18)#® 3ý: 31 R.0È › šRRXX + ' 1 &6€H1R › R.— 1) + 
°Ẽ + [hJ 3X $9 2Ý9C ‹ 

(19)?#†È: :k+£ LbŠ : =7t&/at : XÃ + ŠÉp : + + & 
2ì : 4 24#ffñf1k › 8À =4XXŠ ' Äii3471Ä*Xh : là) 3 8ã ° 

(20)i##: X_LXT &4n#} : †2P7#5U  &M : #Rl 38 
Ñ,› —WlR2?3ufh3 › 1l Ä 3š - s& › HỆ H đố đ† 

(21)8##: #\i#fïfnổ › š RR XS + : N?hkM › &2 k3 ° 
s$ › 3JjJn°ftJuaL, vÙÿjš3[ 5 3):/# XU R à : sẽ › Đ ÿbồ] ° 


(22) tt kÄ 3: s$ › 19 ,Á2k1l 3T ° 
(23) 4®: #4RÑ,#‡* ' §W§RL1+ › ÄÃLNÌ# › # &IRIB © # R, 
Nét: RERCL ': RE 8jh › —WI' ° 
(24) È3: #4 2 ^* 83 : á 8 &@E 
‡hui6 + 3! #6 B2 # + s2 : 
2b 2 3g 6 › Đ83ƒ 1P ẤP › lãm 8ƒ} ' HH ấ Ã #ừh ° 

J? ° 
(25) ft 3g: x# #§ #8 : Ä 24x #2 
b6 † 23! —18⁄??g $3 ' 9 ' Ø DĐ Ở ?# + 
% mm tỎn  ÊÂS ñ 5 BÐ ' RA # 
b 4E 


PHỤ LỤC | 119 


xX # - #% ' Đh % hgh £ 9 H %$ + 4 !vẼ6 °- 
#Rä 1# — 1ì Š › 3 R8 — 1U + ° 
—' HCiIậ11 : ®+®XÃ + =£ : 

#5: m›: rÝ#R#': Ä#ÉH- 


(26) iÈ# : Ø{3i¿b6+ : ›JÖÊšÄ #| á : 3 3 #tMLöb › 1Ás¿11244 
# ° #&f| Uiic : XRR s4 ' ñƒ†El?Ð‡ › R3 hšk ° 

(27) Ä###|: 'AUt‡E‡‡2 : tuX H% ' 260L 0h : Á W3 80 
⁄) ° 9$ › 1k1 Á ÿj #J ° 

(28)8#3: /EŠ 3 › A4 2113ŸLE › ERBL— 1J 3 › 3 =ia È 
® ° 9£ ' #[JH/PJ,ÿjJ?J ° 

(29)4#‡: 81;⁄—2b › #š5| › lwi## › RA BỊ 8 ° 

(30)#432# : +ðjU2 : š 8B › W1‡1)jk '› ÄÄ ¡1# ° 

(31)4##: 'Ãð 1H ' š 88 X4 : Ha: M;# › v4 318 lR ° 
s& › F[ẩk1m › 1R/##t › iR #jn§ › TẾ ĐK › k5R/Ê › 18/8 1 › 
ñ #848 ÿñ Fb HR › Fö§ fod › #?m/# 7£ › ÿjw?T - 

(32) 2: ;:ÿ«y;# › 2k2 › =XE¿zš/# › E]?b#tLd 
2: £Ñ& › +? ° 

(33)#⁄24 +: #\ijjð. : 88+ ' i4 XJb9 ' Riu Ñ lễ ° 
sẽ › 7 3$ › 7# ‡$ › ZlfÉ"4k/& ' ZR th › MẸTX2|$ ' "†ZÉ0£ ° 

(34) Š *# iŠ: z3‹. 1g : š8RX£C + : BfLš:;*k : R R8 ° 
3z › §ŠRRXXÃ©+ : tÈ‡‡Ƒ › s &Øfi 3 ° về › d8 RỊ dễ FỊ E,#k 
sẽ £ 6, ý H§ Ö ?J +: 

(35) 8ê IÃ: L1? 8 : E8 k+ › 91 xll ' 2 &ấLØ9 ° (ĂN 
38 tt] # #a— ấuLif — † i6 ) 


(36) ## : 3# R7 +k* '› 4 ñ + ' 1ñ šŠ Ä & › 
%l £Ã 6 ° 8b & EU Š ä R £ fl§ ° th Ä Š +u $ ° 
b & & š HỆ + 1È ° °ð : H ÁÂ X 1S  E j l tị ° 
3Ñ, AX»J › %# Eã % : 4Ÿ ÍR 3x W ' ÀA 1# ¡8 ° 

t# 5 h 


š 
(37)*#†È: 3 2';#;⁄43u2 : š### ĐE R1)161Ä : 1n; X1 2 RE 
}§ › ]š#+o¡#;¿⁄k# ° 
(38)?Ÿ!È: z#1t18q‡† : ŠRER + : NV 9 ' 3 &1R)k ° dễ › 
‡E##*#›'› =##jl*8 ° 


120 | GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHỊ, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


(39)i2 #4: i13 , + §R š Z4 #&‡#. : xà —Đì*# : địá# 
=9 # ' J4 k9h ° sẽ \ LH) # #ÈI ° 

(40)4 &: LÚC TẠO : 'š BR R : $‡u # 2z , Ñ đƒE 3Ÿ ¿+ _ sậ 2£ 
vẬi| "2 ⁄ cÝ k2 , S# „£vẬ| , ỳ? 3 #T 6 

(41)#|#: š|@J4% › ##8ãÄXL+ › lÀMJAHG ' # # ĐUÄ ° sẽ 
& Rtršlt › ¡8$ Ø s8 › 9RIEHfR3# 33T + 

(42)*Ì: #:4 9 #8 ' Š BRIY 1+ + #x &ã › 7E ° s&› 
W9 › Tế thụC ÿÿ >J 

(43)1⁄Ä4: 3218 ' § UP + + R1# K2 ' BA Rất + sE 


.+ 
đố ÿ ÈT + 


PHỤ LỤC 3 
BẢN NGUYÊN TÁC 


“QUY SƠN ĐẠI VIÊN THIÊN SƯ CẢNH SÁCH” 
3š th X BỊ 3Š Ép 4 


%X*44# ': *#4&1⁄5 : S24 #>x:§ › IR ẩm 3t : šÊ 
729 k‡k‡f : Hi ƒ ° & W8! SðL XĂH ' 22 È ' |7 
1t ° #tuuậ nh › 1t EP##£ › B7 Rk : 566K? ai 
3 › —#|#R] › ‡$ 8 .EpX 3 ° 


An 2 J# 4t H ä : 7i BỊ] LA £ ä8 › S 6È BỊ] ¿6 
: % Xã] #iñ] › 8E? ‹ ý 6h › PNš) A37) › 7k2 
Ihử 9 utistelf8Bini d0 


+ị[ 72 } 1t va ›' 16 š i62? sat 3ð kh 28 ' 2H f4 › S#t 
J8 ' Ÿj š;LR 2#! ° "5 ƒ #ðRvšrš : {gðỳ ÀÁ BỊ #ÊšZ ° 2Ä RỊ — 
R42 #! › ®#+#£X 3 DỊ ‹ ÄĐ +: 8/64! ÄÃH 
lšWÈ ° % Hằ “5 264|3R B › 9 {1 bi Š RỆ ' đã 35 7 TRÍT 22 


#f ‹ 


š‡ ám 2ï 3ð 8) tu › ‡EiẾ ft Ÿ £ TA ! Á 27`IGWU°k SE ° 
HH #424 đ š + 4#! + Bl B 3h : JR/RHŠ BỊ in : đđ3Ï th › 
4 - ?ÈL®|4Ê6Lð| 3£ % › ĐuR| RIÃ:#3o k5 › LiỆ1Fấ6 & 
Rhầng + WMAa4E Tl 9 3U JR ĐỆ ° 

wlL /JẺ, 3š J§  k9Jfờ › 7 š L4 8# 17] › m.x..- 
lĂE1É + #2 + Ý HN › 21 /& H NI 1128/R& s8 
›» ®##M ÈM ° 


lệ $uJE lá 3š ;¿⁄k‡È › š\ L2 › 3% X8 j để › th nS 
Đ\ PP F8 ° #iP1X 9 ' &Zk ° MGSk1E  :  #/LAS › 


I2II 


122 | GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHI, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


ñ › TẾ ñẺ 2# ° 4e }À 4b xo À ) ®f#bU©‡\R| › 2|x;]à 8Ã › 7 
‡Ị 8414 L › Mi: £ BH Đk?4 ° 


43855 › 1š š 4 kuifŠš › kRl1È4L{†T1f › —1 l3? L4 ‹ du 
f> R › 5 3® lề › SH lê : dt AR| ' tš N0? : TS 
ÄE4Ê È.17 › Hj ml ° 14492i4i9 — 3 lÈ7| › Xi R3 ệ + 
3%3k‡#t 3 ' 16 ñ 14L #R1E ! "Ha 2) 46 3 3253 Á ° 


—Ÿ#š\J#X#7k : 5⁄7 X08 iã¡ô › hệ Z2 JịAv2Ê MMÌ§ : đJ7Z@ïš šÈ 
#afJƒt : 4€ i4 ‡6®⁄ali5 › Bà ¿8 di 3P Š 3 ' B KT TTÁ12 › TU, 
# 348 4t › Rồ4TIE Z |8 h|f 18 ' 243 #4 ñ3W¬oRR Š › xo 8 Tã ?ế 
1L : A43 ý vn $ J la l$ ° #& X Ất #u/à/t fữ ' 4v] lÉHƒZR 
"J4: ÄXX=£#'§+#*x : tu 4 93E3bù‡t ‹ 


lÑ Đ $1 K#\ĐJao¿ ý 8v] 3š U38 Ã ° 7ÌRK] ti£# ›: k# 
tt › f?;k +ứñ › A2 MS -° nã †p  R An 422k › 3? ®šljj›+šNšÊ 
đá VẾ ° 

kh## : #Ä 442 »o012 812 › l# #46 E l8 # › Hi#ug BL 
1k7 =2 ° # ^3udt8 BỊ l 1à ' š fT3L0i  ›blề2b ° l ®ÍT/& + 
4# › kkla— + 1411188 ° L7 ⁄ # lÉ14 › ÄấtUY| RR › § & Tả 
3ñ #1R › 8ƒ Kắ ° 

‡Ê tt 2R ĐT › ^® Ä †Il › #X£ð#) ': 2X 8B # MU: 8] — 
+ i8 : ïÀ š &2?? ° ấtFÈl;ÀX S1. 46 : Ã 3548 ñ] ñ{ : BE Ø 8 
H: 89]:Š7£ ¡8 H‡ ° 

'b SH 1b ›k‡R‡}Ê : H1E14kĐš › Tí LÀujt › #62} 3 3}RIỀ ° 
È/RWz›tL › XW 7217 1Š th ' /IÁtC1 & ấu BỊ ° 

t4 #'IÄ ÀkM › ‡t‡t;37 TH ¡ {lL+/8##Ƒ : ng ng R3 & 
ñ] ›  : +24 ®# ›: Xã H4 : MU šÉ + › 1u 8 f ẤT › 
#È 2# › 13172 H] ° 

3? 3 ã Ÿ ' Ki /uR ' tệ 2: › EPH 33K ° Z4442Ù⁄§ › —®& 
Ä~# › j2 + E š‡T › ä #4: 2 fE§EjÃ*v § (Š › H8 
9) $6 % là š dã ?h › về l lÈ #6 + 

3 # 2-18 Stiš › 1346 2 16x f1] › v34 23/#Đ† 1l # › JkR/Ã Ø1 
lu lš Ä 3 : tệ E]Ì kL kuời & ° tr šE1Ÿ R3) : 1/8 TẾ #m Hs ° 
ñi ?‡Rl#.EB › ft & h/WXf › 9bR|24 =7: —+†®ø3 ° 

N2E34ik › #2 #46 › &L$ ° XRIEs32R 8 ' 18 
l M12 › ? äø¿ ÀA 2 1£tt.:k†td BỊ 7R › 3 Eị 3 8 © HR#£R,&, › 5 
*3#3#Ÿ#: #78 › JEH BỊ › +uof{{7aE › Ä XẴSEi3XI]R ' 7R7Z2 
ñ)| ‡#§ ng J8. › 3k ðj# Z2 ° 


tr 


PHỤLỤC | 123 


+ #+‡#*Z‡Ê ' 2 lšš¿X &"J 8 : #È =?*t> Ä › H34 1F 
BỊ e > —#'ãxm*}#x #x : †8Ö j2 32 SH RỆ ° 

3? †zqz + : k#@1?ã46 › HW*‡L;kW so : 5US8H 1l Š 
‡P › 1ÿ" ÿL4371k7] 142k › 3Ä 8t › q72 ñ §Ã ° 2/8 ÐLJb‡X 
‡‡ : #ŒlL 8 : 1 &16 †;¿kã › 8 SŸR fix 5 : Lái äM‡G 
IỆR › 2/8 41&8272Ä › 314i › thư t + 12 ° 

Z1] #ñiiã#H › UL7U/# H : 5J R32 #^RZt‡:4 : &3 †D 2š 
3b, › 7R 7 ñÑ 6 0q 8. ° $ã Ã #ŠJRso JE j 7# ! đỘ:ã nữ Áñ R6Ék ° dd 
£ : #&ftL+4 kãÄ\7PñR ° SE 8 ‡£m‡iÉ BR : 3t 4‡uJb/©#4&F] › # 
tị T +#&fØ ä - 

4# #t;*Z\(>x äÄ& : Elđiit>l ; Z1 ấ 1b Lời › 3 iể RR 3 R§ 
BR;: 24 +1#/8;k{ › J8} t7] A^A › Ñ&— S4: TSfL R1E#] ; 
+21 ' R  A X18 + Ẩ\W#ƒx › t8 §7441E+ $ › #4 


Alš ° #Ê/Hñ #14Hbdg + BEậo URJU R W3 + BS 4Ä 8 &# 
lH- 


14 @ ^ : ft ñ Íƒ j) › 1P St : H49išä1› X3 6 
% ° lu =7 H|šl £##ấX^Á › 3⁄7) š5)12 › 3 ®‡:5H ¡ ZXXÁ&u¡8  › 
2 7141113 : EãB TT + : & Ñ 5] ¿X18 ° 7 48 : 


2) 9 3-+,z † Mi ẽ, ñi lề & ñ 14 lã # W, 
thut30&?†3+Lk‡ã +%2#,<= a1 8314 §. 
â #1 ] @w 5 4£ + £*— #113 
38 *®& 4 BỊ 3⁄¿ 3# đÄ 25T !ị #| 2 ZE š8| 
234 #i£tt#®& {£ 2k # tÈ lý BH 2X 8X 


x:š #t ễ = 7Ê ã) ã] 
»‡# #s:* 3t 
1Ị lŠ ¡k1 L1 8 3g RỊ 
2X‡E.18/R4T1ESLER 


XxÀI!š 3% › #ñ 5 #8 › #Z2#t4 ; HA : p2 ®#til › # 
4i ° 


*Ƒ ở HH ñh Xf 1 pg (& 
+? /#Jj l⁄$ gi 
;› 15⁄8. 1ã 3 i6 3 lễ 
—››#+4+#z@ § 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 
Địa chỉ: 6Š Tràng Thị, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc6ŠS(@gmail.com 
Điện thoại: 024.39260024 - Fax: 024.39260031 


** 


GIỚI SA-DI-NI, OAI NGHỊ, LUẬT NGHI VÀ LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN 


Thích Nhật Từ 
dịch và chú thích 


x** 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Giám đốc BÙI VIỆT BẮC 
Chịu trách nhiệm nội dung: 
Tổng biên tập Lý Bá Toàn 
Biên tập: Phan Thị Ngọc Minh 
Trình bày: Ngọc Ánh 
Bìa: Anh Đức 
Phụ trách ấn tống: Giác Thanh Nhã 


Liên kết xuất bản: 
CHÙA GIÁC NGỘ 
92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM 


In 2.000 cuốn, khổ 16 x 24cm tại Công ty CP In Người lao động, 195 Lê Quang Sung, P6, Q.ó, TP.HCM. 
Số XNĐKXEB: 1278-2021/CXBIPH/37-23/HĐ. Số QĐXB của NXB: 212/QĐ-NXBHĐ cấp ngày 29-04- 
2021. In xong và nộp lưu chiểu năm 2021. Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-604-328-436-2 


